CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 1 





TRIẾTT HỌC 
TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 


TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 


TRIẾT HỌC 
TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





Biên soạn: 
BAN PHẬT HỌC XÁ LỢI 


- TK. Thích Đồng Bổn 
- Cư sĩ Tống Hồ Cầm 

— Cư sĩ Lâm Hoàng Lộc 
- Cư sĩ Trần Đức Hạ 

— Cư sĩ Tô Văn Thiện 

— Cư sĩ Trần Phi Hùng 
— Cư sĩ Chính Trung 


độ GẺ 
v. U IỢ” 5 


Jò 


X 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 








CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 
1905-1973 


TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN Bị 





PHÂN THỨ NHẤT Tin NHẤT 
CHƯƠNG I 








1. Thời kỳ Thánh ca (cho tới vào năm 1000 trước 
J.C.) 

Những tài liệu cổ nhất về nền tư tưởng của dân 
tộc Ân aryen nằm trong hai bộ Rig Véda và Atharva 
Véda mà nội dung là những bài thánh ca và những bài 
thần chú, viết bằng chữ Phạn cổ thời và để dùng trong 
việc cúng tế. Đứng về mặt văn chương mà xét, những 
bài thánh ca ấy hình như được đặt vào những thời kỳ 
khác nhau; những bài xưa ít nhất cũng trước Tây lịch 
cả ngàn năm, có những bài khác có thể xưa đến cả 
1.200, 1.500 hay đến 2.000 năm trước J.C. 


§ TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





Vũ trụ quan biểu hiện trong những bài hát mang 
nét của một tư tưởng nửa thần thoại, nửa ma thuật, như 
chúng ta thấy hiện nay ở những dân tộc bán khai. Đặc 
điểm của tư tưởng này là không có sự phân biệt giữa 
cái động và bất động, giữa người và vật, giữa chất và 
phẩm, giữa tinh thần và vật chất, giữa trừu tượng và cụ 
thể. Điều này dễ hiểu, lúc con người, sau khi trải qua 
một đoạn lịch sử khá dài, bắt đầu suy nghĩ về thể chất 
của thế giới, con người không tránh khỏi việc giải thích 
mọi sự mọi vật trong ngoại cảnh theo bản thân của 
mình, nghĩa là một cách chủ quan. Mình là một cái gì 
riêng tư, thì cái nóng, cái lạnh, cái vui, cái buồn... Ở 
trong mình cũng riêng tư; chúng có thể đến với mình 
để rồi bỏ mình mà đi. Tất cả, như bốn phương, bốn 
mùa, cái sống, cái chết... đều là những hiện hữu riêng 
biệt. Những trẻ con lên một lên hai, xem vạn vật như 
chúng nó; chúng nó nói chuyện với những con mèo 
sống mà cũng nói chuyện với những con chó giả. 
Chúng không phân biệt được giữa cái động và cái bất 
động, cũng như con người của thời ấu trĩ. Thời ấy, con 
người, cũng như trẻ con, chưa biết thế nào là tinh thần, 
là trừu tượng mà họ xem như những cái mà hiện nay 
chúng ta gọi là vật chất, là cụ thể. Nhiều lắm là họ chỉ 
phân biệt được giữa cái thô (le grossier) và cái tế (le 
subtil) mà thôi, và thô với họ là những cái gì thấy 
được, và tế là những cái gì mắt không trông thấy. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 9 





Về vấn để nguyên nhân và hậu quả, tư tưởng của 
người Aryen rất giản dị. Những hiện tượng giống nhau 
hay xem tuồng như có những nét tương đồng, họ đều 
cho là do một nguyên nhân mà ra. Mọi thứ lửa là một 
biểu hiện thiểu phần (partielle) của Hỏa thần Agni; 
mọi chứng sốt rét là biểu hiện của quỉ sốt rét. Cái quan 
niệm này qui vạn vật về một số nguyên nhân, có thể 
khác nhau tùy thời đại, và những nguyên nhân ấy là 
những linh thể (substances vivantes) hoặc phối hợp với 
nhau, hoặc xung khắc với nhau, mà hóa sinh ra vạn 
vật. Đau đầu, ho hen, không phải những chứng bệnh 
mà là những con ma, con quỉ đã xâm nhập vào thân và 
làm cho thân đau ốm. Đàn bà không sinh không nở ấy 
cũng vì tại con ma hiếm hoi đã nhập vào. 

Cứ như trên, thế giới, trước mắt dân Aryen, chứa 
toàn những hiện tượng của thần linh, nói một cách 
khác, không một vật nào mà không hàm chứa cái linh 
thiêng, tức là một phần huyền diệu của chư thần, luôn 
cả con người. Vì vậy khi con người chết, những phần 
huyền diệu bên trong tách ra khỏi thân và trở về với 
nguồn cội, như hơi nóng thì trở về với Thần Lửa, máu 
huyết trở về với Thần Nước... Nhưng ngoài cái thân 
vật chất và cái phần “thần” nói trên con người còn có 
một thể chất riêng, vi tế, nhẹ nhàng và là hình bóng 
của xác thịt. Cái thể riêng này không hoại và, theo 
quan niệm về sự linh động hay sự sống ở khắp cùng 


10 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





cái thể riêng này có một ít khả năng tư tưởng, cảm thọ, 
ý chí và hành động. Nhờ vậy mà cái hình ma bóng quế 
này mới lai vãng, rảo quanh ngôi mộ hoặc ngôi nhà cũ 
xưa kia. Nếu biết cúng tế theo phép, có thể làm cho 
những vong linh ấy ở yên một chỗ đợi ngày về cõi 
trên, khỏi rày đây mai đó, lạc lõng trong hư vô. 

Tuy quan niệm triết lý của Phệ đà (véda) có tính 
cách đa thần, bên trong vẫn có sự nhìn nhận một “luật 
chung” cho vũ trụ; luật ấy có một quyển năng vô hạn 
và biểu hiện trong thiên nhiên, trong vạn vật, cũng như 
trong luân lý, trong sự tế lễ. Tuy nhiên, nó được mô tả, 
hình dung, khi như một sức mạnh được nhân cách hóa, 
khi như một nhân vật có những nét riêng biệt. Trong 
nhiều bài thánh ca Véda, nó được ca ngợi như là 
nguyên lý vĩ đại nhất của vũ trụ, mà chính các thần 
cũng phải chịu quyển chi phối; nhưng ở trong một số 
thánh ca khác, nó được mô tả như một phương tiện mà 
các thần Ma và Varuna nương theo để gìn giữ nền 
trật tự của thế giới. 

Thế thì, ngay từ thời kỳ này, đã có cái mầm của 
hai quan niệm mà về sau, người ta thấy chống đối nhau 
trong triết học Ấn: quan niệm thế giới chịu sự chỉ phối 
của một luật vô ngã (impersonnel) mà chư thiên (thần) 
cũng phải phục tùng (Phật giáo, Kỳ na giáo, Mimamsa 
và số luận cổ điển) và quan niệm một thần linh hữu 
ngã (personnel ) điều khiển quá trình dịch hóa của vũ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 11 





trụ nhờ sự trung gian của một định luật tùng quyền vị 
thần ấy. 

Tuy chống đối về mặt vô ngã, hữu ngã, đôi bên 
đều giả thiết chỉ có một quá trình duy nhất, do đây mới 
phát sinh vấn đề nguyên nhân đồng nhất của thế giới. 
Nhiều lý thuyết chống chọi nhau đã được đưa ra, nổi 
bật hơn hết là những lý thuyết cho rằng thế giới bắt 
nguồn từ một nguyên lý duy nhất. Trong bộ Rig Véda, 
có một bài thánh ca (X 129) nói về sự tạo thiên lập địa. 
Ở chỗ tối sơ, chỉ có Một, cái Một này tự biến ra thành 
hai là Hữu (Etre) và Vô (Non Etre). Nói một cách 
khác: khi trong cái Một nổi lên cái nóng dục (désir), 
thì cái dục này phân tích cái nguyên thể Một thành hai 
nguyên lý âm và dương, rồi âm dương hòa hợp mà sinh 
ra muôn vật sai khác nhau (Nên đem quan niệm này so 
sánh với quan niệm của Nho giáo và Lão giáo). 

Trong một bài thánh ca khác cũng của Rig Véda, ít 
xưa hơn, có câu chuyện thần thoại về con người khổng 
lồ tối sơ, đó là Purusa. Trong khi 3 phần tư của Purusa ở 
lại trên trời, một phần tư đi xuống mặt đất, phần này 
được chư thần dùng làm vật hy sinh cúng 3 phần ở trên 
trời. Thế thì Purusa bị giết để tế Purusa, với ý nghĩa là, 
cái Một thiêng liêng, chân thực, bản thể của tất cả, vừa 
siêu việt vừa vốn sẵn có trong thế gian (à la fois 
transcen dant et immanent au monde). Thế gian với tất 
cả muôn loài là hiện tướng của cái Thể duy nhất và bất 


12 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





diệt kia. Đại thừa Phật giáo gọi thuyết này là “Nhất bản 
vạn thù ”. 


Cứ như trên thì tất cả là Một, Một là tất cả. Từ 
chỗ đa thù (pluralisme), tư tưởng Aryen đã đi lần tới 
quan niệm nhất thể (monisme), theo đó vạn vật đều do 
một nguồn duy nhất mà ra. 

2. Thời kỳ huyền bí trong tế lễ (lối từ 1000 tới 750 
trước J.C.) 

Sau thời kỳ Phệ đà, trong khoảng lối từ 1000 tới 
750 trước ].C., xuất hiện một loại kinh sách mới gọi là 
Brâhmana, vào lúc các bộ lạc Aryen, từ vùng Punlab 
hay Ngũ Hà, đã tràn xuống và chiếm cứ lưu vực sông 
Hằng (Gange), sau khi chinh phục các mán thổ dân. 
Lần lượt, với sự chuyển hướng tín ngưỡng, người 
Aryen đã thiết lập tại vùng này một hệ thống có tính 
cách vừa tôn giáo vừa xã hội, mà đặc điểm là sự phân 
chia dân chúng thành giai cấp (castes) và sự nhìn nhận 
ưu thế với quyền tập ấm của giai cấp đứng đầu là giai 
cấp Bà la môn (do chữ Brahmana mà ra). 

Trước kia, dưới thời Phệ đà, trọng tâm của sự 
cúng bái đặt vào lễ phẩm: lễ phẩm có tươi tốt, các thần 
mới chứng giám và vui lòng hộ vệ. Đến thời 
Brahmana, tế phẩm không còn quan trọng mà nghỉ 
thức tế lễ mới là điều cần đặc biệt lưu tâm. 


Mới xem, kinh Barhmana hình như không có liên 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 13 





quan øì đến triết lý cả. Nhưng đó là một nguồn tài liệu 
về thời tiễn sử của nên tư tưởng siêu hình 
(métaphysique) ở Ấn, bởi lẽ loại kinh ấy hàm chứa cái 
quan niệm phôi thai về thế giới, mà một phần đã được 
để cập trong Véda. 

Theo quan niệm này, thế giới là trường hoạt động 
của nhiều linh chất (substances) không thể kể xiết và 
cùng nhau phối hợp nhịp nhàng để sinh sinh hóa hóa. 
Vạn vật, kể luôn con người là những hiện tượng do 
nhiều linh chất tổ hợp. Con người là kết quả tổ hợp của 
hai phần: một phần thấy được gọi là “rupâ” (Tàu dịch 
là sắc); một phần không thấy được gọi là “nâma” (Tàu 
dịch là đanh). 


Nâma hay Danh lại bị phân tích ra làm 5 yếu tố: 
tư tưởng (manas), lời nói, hơi thở (prâna), thị giác (sự 
thấy) và thính giác (nghe). Nhưng vì năm yếu tố này 
chi phối sự sống của Rupâ hay Sắc y như hơi thở, người 
ta gọi tất cả là 5 prâna. Đây là phần bất diệt của con 
người. 

Còn năm thành phần “hữu diệt” của sắc thần là: 
tóc, da, thịt, xương và tủy. 


Năm prâna được xem như 5 thần đã nhập vào xác 
con người và khi chết, trở về nguyên thể là mặt trăng, 
lửa, gió, mặt trời và 4 hướng, để khi gặp trường hợp, 
hoàn lại cho những người được lên thiên đường. Cảnh 


14 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





giới này được mô tả như nơi dành thưởng những người, 
lúc sống tại thế gian, đã tạo nhiều phúc đức (cúng tế, 
bố thí), và những anh hùng đã bỏ mệnh tại chiến 
trường. Nhưng hưởng hết phúc rổi, những dân của 
thiên đường cũng chết, nhưng là chết với đời sống ở 
đấy, để tái sinh về một thế giới khác hay trở xuống 
trần gian. 

Theo các kinh Phệ đà của buổi đầu, số phận của 
kẻ dữ chỉ được nói sơ qua mà thôi: họ bị nhốt trong hắc 
ám hay trong một cái ngục dưới lòng đất, vĩnh viễn. 
Với kinh Brahmana, kẻ dữ bị sa vào địa ngục và hành 
hạ bằng mọi cách được diễn tả rạch ròi. 

Như trên đã nói, kinh Brahmana nhận có vô số 
thần trong vô số linh chất. Tuy nhiên các thần này 
không toàn là những cá thể riêng biệt mà thường là 
những hiện tướng sai biệt của một số thần siêu đẳng 
rất ít. Thí dụ, tất cả những cái chết ở nhiều người, chỉ 
là một, và một đó là vị tử thần duy nhất bất di bất dịch, 
ngự trị thế gian và có phép phân thân để hiện ra ở chỗ 
có người phải chết. 

Tuy các thần hợp nhau thành vạn vật vô số kể, 
những uy lực ấy không chống đối nhau, như ngày và 
đêm. Mưa là kết quả của sự tương hợp của trời và đất. 
Ở đây chúng ta thấy sự chớm nở của khuynh hướng về 
thuyết âm dương tương sinh của Trung Hoa. Lại nữa, 
còn một ý niệm khác không kém quan trọng, là không 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 15 





có vấn để “sáng tạo” mà chỉ có sự “biểu hiện” 
(émanation): cái trược là từ cái khinh phát xuất ra, 
bằng lối cô đọng, theo quá trình nước thành bọt, bọt 
thành đất sét, đất sét thành cát, cát thành đá hòn, đá 
hòn thành núi, đá núi thành khoáng sản, khoáng sản 
thành vàng. 


Từ thuyết đa thần, nảy sinh một thuyết ngược lại 
là thuyết Nhất Thần. Tất cả các thần đều quy về một 
mối, một Thần nguyên thể hay cơ bản của vũ trụ chỉ có 
một mà thôi và Thượng đế của muôn loài là Thân 
Prajâpat. 

Prajâpaii tự làm cho hỏa trong thân bốc lên rồi để 
thế giới, tự thân của Thần, phát xuất ra hay tự tạo 
ngoài thân của Thần. Không có việc một đấng tạo hóa 
từ hư không tạo ra vạn vật, hay dùng những nguyên 
chất có sẵn bên ngoài để tạo: tất cả đều từ thân của 
Thần phát hiện ra. 


Thái độ của Prajâpati đối với vạn vật không được 
diễn tả một cách đồng đều. Chỗ này nói Thần không 
lưu tâm để ý tới cái thế giới từ Thần phát hiện ra. Chỗ 
khác lại bảo chính Thần sắp đặt cuộc sinh sống của tất 
cả, thậm chí luôn luôn sẵn sàng cứu vớt. 

Theo một số thần thoại, Pra/âpari là đấng sáng 
tạo ra thế giới và Thần tối thượng, nhưng trong nhiều 
thần thoại khác, người ta bảo Pra/âpari cũng là một vật 


16 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





được tạo vào buổi sơ khai, lúc trời đất được xây dựng. 
Để thay cho Prajâpati ở ngôi chủ tế, người ta đưa ra 
những thần khác hay những sức mạnh trừu tượng như 
Vô (Non Etre) Hữu (Etre) hay Niệm (Pensée). 

Danh từ “Brahmana” hay “Brahma” là Thánh 
ngữ, là tiếng nói thiêng liêng nhiệm mầu là sức mạnh 
nhập vào vật chất và, rốt hết, cũng là quyền năng siêu 
thức (pouvoir supra sensible), tiêu biểu cho nguyên thể 
của mọi hiện hữu, tức là của toàn thể vũ trụ. Ở người, 
“âtman” là trung tâm điểm, là cái chân ngã (véritable 
soI). Vậy Brahman là âtman; cái Thể của vũ trụ và cái 
Thể ở con người là một. 

Cái ý niệm “Nhất thể” hay “Đồng nhất” này làm 
để tài chính cho một loại kinh điển khác đã nối bước 
theo loại Brahmana, đó là Upanishad mà Tàu dịch là 
Áo nghĩa thư. 

3. Thời kỳ Upanisad (Upanishad) hay Áo nghĩa thư 
(750 - 550 trước J.C.) 

Upanisad là những sách triết học, tự xưng, như 
Brahmana, là những kinh điển bổ túc và giải thích bốn 
bộ Phệ đà. Vì vậy, được xem như những thánh thư thần 
khải. 

Những sách về loại này rất nhiều. Ở đây chỉ nói 
về những bộ trực tiếp liên hệ với các Kinh Brahmana 
và thuộc về đệ nhất bán thế kỷ trước J.C. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 17 





Viết bằng văn xuôi, lâu lâu có xen vào một vài 
vần thi, nội dung Upanisad đề cập đến nhiều vấn đề, 
khi thì dưới hình thức một bài trần thuật, khi thì theo 
điệu một cuộc vấn đáp. Tuy nhiên, chủ đích chính là 
trình bày cặn kẻ thuyết “vạn vật - nhất thể”, theo đây, 
nguyên thể của vũ trụ (Brahmana) và của chúng sinh 
(âtman) là một chứ không phải hai. Chứng tổ một 
huyền học thâm sâu, những triết lý của thuyết này 
được diễn đạt một cách bóng bẩy, linh động và cao 
siêu, khiến người đọc phải thán phục như một giai 
đoạn quan trọng trong bước tiến của lịch sử tâm học. 
Chính Upanisad làm cơ bản cho những hệ thống triết 
học còn tồn tại và tiếp tục phát triển cho đến ngày nay, 
dưới danh hiệu “Védanta”, vì Upanisad được xem như 
phần cứu kính của toàn bộ Phệ đà cũng là phần rốt ráo 
nhất về mặt siêu hình học. Về sau, chúng ta sẽ có địp 
xét qua triết lý của Védanta. 

Thuyết tái sinh 

Ngoài thuyết Vạn vật Nhất thể, trong Upanisad 
còn một thuyết khác nữa là thuyết tái sinh, mà địa vị 
về sau, trong quá trình phát triển của nền tư tưởng Ấn, 
sẽ rất là quan trọng. Theo thuyết này, chết rồi, con 
người trở lại thế gian, trong một hình hài mới do những 
hành động hay nghiệp (karma hay karman) của chính 
người ấy, trong đời trước, uốn nắn ra. 


Từ đâu phát xuất thuyết tái sinh? Khó mà trả lời 


18 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





một cách dứt khoát. Trong Kinh điển Phệ đà, đó đây 
rải rác một vài ý niệm lẻ tẻ về thuyết này. Phải chăng 
đây là kết quả của một sự phối hợp những ý niệm ấy? 

Dù sao, thuyết tái sinh đã mang đến nhiều thay 
đổi sâu xa trong nền triết học tôn giáo thời bấy giờ: 

I- Sự tin tưởng trước kia, theo đó, sau khi chết, 
con người tiếp tục sống trong một xác thân bằng khinh 
khí, giống như thân vật chất, không còn đứng vững nữa 
và phải sụp đổ. 

2- Từ đây, người ta phải nhìn nhận rằng, sau khi 
bỏ xác, cái phần bất diệt ở trong mỗi chúng sinh có thể 
tái hiện trong một hình tướng khác (đàn ông, đàn bà 
hay thú vật). 

Tuy nhiên, có hai quan niệm bất đồng: 

Quan niệm thứ nhất. - Quan niệm này chủ 
trương rằng, một khi xác thân đã hoại, các linh tố 
(éléments ou principes vitaux) đã tan rã và trở về với 
nguồn gốc, thì không còn gì để tái sinh, ngoài những 
nghiệp của người chết đã tạo. Chính những nghiệp này 
làm nguyên nhân độc nhất cho sự tập hợp các linh tố 
khác, để cấu tạo một thân hình mới, một chúng sinh 
mới. Tùy nghiệp trong quá khứ mà con người mới sẽ 
thiện hay ác, tốt hay xấu. 

Quan niệm thứ hai. - Xác thân hoại, linh tổ tan, 
nhưng có một cái không tiêu mất, đó là “linh hồn”, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 19 





làm mầm cho một đời sống mới. 
xe dc 


Theo quan niệm thứ nhất, sợi dây liên lạc giữa 
thân trước và thân sau, giữa người chết và đứa bé mới 
sinh, không phải là linh hồn mà là nghiệp (karman). 
Không có linh hồn cá thể, đơn chất và bất diệt, bỏ đời 
này sang đời khác, trước sau như một, bất biến. Cái 
lầm gọi là linh hồn, thật ra là cái phần thâm sâu hơn 
hết trong con người, đó là cái chân thể trong từng cá 
nhân, đồng nhất với bản thể của vũ trụ. Chân thể của 
người chết, sau khi nhập vào bản thể của vũ trụ, sở đĩ 
không lưu lại mãi ở đấy, là tại nghiệp lực thúc đẩy và 
bắt buộc phải nhận lãnh một thân khác. 

Theo quan niệm thứ nhì, linh hồn là những cá thể 
có sự sinh sống riêng biệt, có khả năng tư tưởng, cảm 
giác, ham muốn và hoạt động. Một phái khác của quan 
niệm này không hiểu như vậy mà bảo rằng linh hồn 
thuộc về thức tính, khác biệt với tư tưởng, tình cảm và 
ý chí. 

Vũ trụ quan của Upanisad 

Với thuyết tái sinh, người ta phẩi tin có đời sống 
trước đời sống hiện nay. Như thế thì không thể có 
nguyên nhân đầu tiên, cũng như không thể có con 
người đầu tiên. Mỗi đời sống đã là hậu quả hành động 


20 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





của một đời sống trước, thì làm sao có đời sống đầu 
tiên được? 

Xét rộng ra, nếu vạn vật đều sinh tử, tử sinh liên 
tục, không biết đâu là đầu, thì vũ trụ cũng không biết 
bắt đầu từ đâu mà có. Đối với vấn để này, có hai xu 
hướng siải thích: 

I- vì không khởi nguyên, vũ trụ, tuy có sự biến 
dịch trong trạng thái, vẫn bất diệt và bất dịch; 

2- vũ trụ hiện ra để rồi mất, mất rồi để hiện lại, 
và như vậy mãi mãi, không cùng tận. 

Cứ như trên thì thuyết tái sinh, một mặt đưa tới sự 
chấp nhận một quá trình sinh hóa không biết bắt đầu từ 
đâu, chung cho vạn vật, một mặt khác, đưa tới sự tin 
tưởng có nhiều thế giới, có nhiều tầng trời, có nhiều 
địa ngục. 

Giá trị đời sống 

Thay đổi quan trọng nhất mà Upanisad đã đem 
lại, là quan niệm về giá trị của đời sống. 

Dưới thời Phệ đà xa xưa, người ta xem sự sống 
còn trên thế gian này là một hạnh phúc lớn lao nhất; 
lúc ấy, người ta chưa xét đến ý nghĩa của sự sống còn. 

Đến thời Brahmana, sống ở thế gian không bằng 
sống ở thiên đường, nhưng người ta chưa thỏa mãn và 
còn âu lo về nỗi phải chết với đời sống sung sướng ở 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 21 





thiên đường để tái sinh ở một nơi khác. Tuy nhiên, 
người ta còn trông mong ở sự tạo phúc bằng cúng tế để 
kéo dài đời sống ở trên trời. 

Khi thuyết tái sinh ra đời, người ta phải tự đặt câu 
hỏi: Vì sao, vì mục đích nào mà có sự sinh rồi tử, tử rồi 
để tái sinh? Lại nữa, hễ còn mang nghiệp, dù thiện, dù 
ác, là còn kẹt trong vòng sinh tử. Vậy làm thế nào để 
thoát ra? - Câu trả lời là: đừng làm gì hết để đừng gây 
nghiệp và từ bỏ mọi tham muốn - Nhưng bao nhiêu ấy 
vẫn chưa đủ. Cạnh sự tu hành khắc khổ, còn phải trau 
giỗi trí tuệ, để đạt đến cái “biết thật biết”, cái biết 
chân chính. Không có cái biết này, dù có trải qua hàng 
nghìn năm ép xác, cũng chỉ hưởng được một sự ban 
thưởng hữu hạn mà thôi. Thế thì cái “chính biến tri” 
mới là sức mạnh cứu rỗi, sức mạnh đưa con người ra 
khỏi cảnh sinh tử hữu hạn của thế gian, để đến cõi 
thường hằng và vô cùng. 

Quan niệm này, thật ra, đã bắt mâm từ trong kinh 
Brahmana: “Ai có chính biến tri, người ấy đạt đến 
brahman”. Brahman là bản thể của vũ trụ. Muốn dạt 
đến cứu kính này, điều kiện tiên quyết phải là tự dứt 
trừ mọi tham muốn. Không từ bỏ những của cải phù du 
của thế gian hữu hạn, vô thường, thì làm sao đạt đến 
cái vô cùng và vĩnh cửu được? 


22 


TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





*k% 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 23 





CHƯƠNG II 








1. Thời kỳ của Mahâvira và đức Phật (lối 550 tới 326 
trước J.C.) 

Với sự xuất hiện của Mahâvira, Giáo chủ của Kỳ 
na giáo (Jainisme) và của đức Phật, nhà sáng lập Phật 
giáo, những chỗ tối tăm của nền triết học tôn giáo Ấn 
Độ thời bấy giờ, bắt đầu được soi sáng. Vùng hoạt 
động của hai vị Thánh nhân đồng thời này, là vương 
quốc Magadha (Ma kiệt đà), bây giờ là Bihar. Đến 
đây, chúng ta thấy ngọn gió đạo đức nổi lên từ thời 
Phệ đà xa xưa, đã từ miền Tây Bắc thổi xuống vùng 
trung lưu sông Gange (Hằng) vào thời Upanisad, rồi 
bây giờ lại lan đến miễn đông nước Ấn. Hai sự kiện 
mới đã xảy ra: 

- Phong trào văn hóa tôn giáo, trước kia chỉ bành 
trướng ở thôn quê, nay tràn đến thị thành. 

- Triết học không còn là một môn học dành riêng 
cho một số người mà rộng truyền cho mọi giai tầng 


24 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





trong xã hội, công việc này thành tựu một phần nhờ sự 
áp dụng thổ ngữ thay cho Phạn ngữ quá khó học. Về 
mặt hình thức văn chương, cũng có sự thay đổi: những 
bài thuyết đạo với lối văn trùng điệp để ¡n sâu tư tưởng 
trong đầu óc thính giả, được dùng thay cho những lối 
vấn đáp, những bài thuyết đạo ngắn nhưng rất hàm 
súc, hoặc bằng văn xuôi, hoặc bằng văn vần của thời 
xưa. 

Trên phương diện í £zởng, có một sự tiến bộ rõ 
rệt: không còn những ý niệm lẻ tẻ, mơ hồ bất định. 
Trong mối tương quan giữa sự vật, cũng không còn lối 
giải thích kỳ quặc. Tư tưởng được trình bày dưới một 
hình thức vững vàng hơn; những tương quan giữa sự vật 
được giải thích theo một khuynh hướng mới mà đặc 
điểm là tách cái trọng yếu khỏi cái phụ thuộc, và suy 
diễn có hệ thống vấn để nhân quả. Lại nữa, nếu xưa 
kia, động vật bất động vật thường bị xáo trộn, bây giờ 
thì khác hẳn, đôi bên được tách biệt ra một cách dứt 
khoát. Cái ý nghĩa thiêng liêng của cuộc đời được làm 
sáng tỏ hơn với những cố gắng đi sâu vào nội giới, để 
phân tích tâm linh và chế ngự tâm tình bằng những 
phương pháp điều ngự gọi là Yoga (Du già). Nhưng 
đặc điểm của thời này là những thắc mắc về vũ trụ và 
về nghi lễ cúng tế bị bỏ lắng qua một bên và mối âu lo 
chính của các nhà đại tư tưởng là viện lý để chống 
vững cái quan niệm luân lý của cuộc đời và cổ động 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 25 





cho mọi người hưởng ứng cùng đạt đến cái quan niệm 
Ấy. 

Nói tóm, với sự phát triển tự do của tư tưởng Ấn 
Độ, thế lực của Bà la môn giáo ngày một suy kém, 
đồng thời nhiều tư tưởng, tôn giáo và triết học mới 
phát sinh, như Phật giáo, Kỳ na giáo, Lục sư ngoại đạo 
phái và sáu phái triết học. 

Sau đây là đại cương của các giáo phái này, trừ 
Phật giáo và Kỳ na giáo mà chúng ta sẽ khảo cứu sau. 
Lục sư ngoại đạo phái. - (Sat Tirthakarah). 

I- Phái Purana Kassapa (Phú nan đà Ca diếp). - 
Chủ trương thuyết ngẫu nhiên, không tin luật nhân 
quả, cho hết thảy sự khổ vui, họa phúc của con người 
chỉ là ngẫu nhiên. 

2- Phái Makkhali Gosala (Mạt già lê Câu xá 
lợi). - Chủ trương thuyết tự nhiên; khổ vui, họa phúc 
của con người đều là tự nhiên, không chịu ảnh hưởng 
của bất cứ một nguyên nhân nào. 

3- Phái Ajitakesa Kambali (AÁ di đa thúy xá 
khâm bà la). - Chủ trương thuyết duy vật, cho thân thể 
con người chỉ do 4 yếu tố: địa, thủy, hỏa, phong, kết 
hợp lại mà thành, khi chết thì tứ đại lại hoàn cho tứ 
đại. Không trọng phương diện tinh thần, đạo đức mà 
lấy chủ nghĩa khoái lạc cho nhục thể làm mục đích. 


26 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





4- Phái Pakhuda Katyayaha (Bà phù đà Ca 
chiên diên). - Chủ trương sinh mệnh và vật chất đều 
thường trụ, cho các vật được tạo thành là nương vào sự 
hòa hợp của 7 yếu tố: địa, thủy, hỏa, phong, khổ lạc, 
sinh mệnh. Vậy, sự sinh tử chỉ là một công việc tụ hay 
tán của 7 yếu tố đó là những yết tố thường trụ bất diệt. 


5- Phái Sânjaya Belathiputa (Tân nhạ gia Tỳ la 
lê tử). - Chủ trương thuyết tu định, thuộc phái ngụy 
biện. Họ cho chân lý không phải là không biến đổi, 
cho nên việc tu theo đạo giáo vô ích, chỉ tu thiển định 
là đủ. 

6- Phái Nigantha Nataputta (Ni kiền đà Nhã đế 
từ). - Chủ trương tu khổ hạnh, cho sự khổ vui, họa phúc 
đều do tiền nghiệp đã định, vậy cần phải luyện thân 
khắc khổ để thoát khổ. 

Sáu phái triết học. 

Kỳ na giáo và Lục sư ngoại đạo phái không tùy 
thuộc tư tưởng Bà la môn giáo. Trái lại, sáu phái triết 
học sau đây chịu ảnh hưởng trực tiếp của các kinh Phệ 
đà, Upanisad và Brahmana. 

1. Phái Nyaya (Chính lý). - Thỉ tổ là Aksapada 
(túc mục). Tư tưởng thuộc đa nguyên luận (pluralisme) 
lấy Kinh Nyaya Sutra làm căn cứ. Về quan niệm nhân 
sinh, lấy phương châm lìa khổ tới chỗ giải thoát làm 
mục đích. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 27 





Nguyên nhân sinh ra làm người là tác nghiệp 
(pravrtti). Tác nghiệp làm cơ sở cho phiền não (dosa), 
phiển não là căn bản của vô tri (mithyajnana). Muốn 
ha khổ phải tiêu diệt vô tri, tiêu diệt được vô tri là đắc 
cảnh giới an vui giải thoát (Nihareyasa). Lý thuyết này 
tương tự với thuyết 12 nhân duyên trong Phật giáo. 
Phái này còn có một nền luân lý khá vững vàng. 

2. Phái Vaisesika (Thắng luận). - Chủ trương 
thuyết “Thanh thường trú” (Âm thanh thường còn), 
đứng trên lập trường tự nhiên triết học mà giải thích vũ 
trụ vạn hữu. Khai tổ Kanada (Ca na đà). Cơ bản là 
Kinh Vaisesika trong đó có nêu 6 phạm trù: Thực, Đức, 
Nghiệp, Đồng, Dị và Hòa hợp. Vạn hữu đều do ba 
nguyên lý Thực, Đức, Nghiệp, (Thể, Tướng, Dụng) kết 
hợp mà thành lập. Ba nguyên lý này mà quan hệ với 
nhau thì gọi là “Đông”, phản đối nhau thì gọi là “DỊ”. 
Thực, Đức, Nghiệp, Đồng, Dị nếu ở trong trường hợp 
liên kết với nhau, thì gọi là Hòa hợp. Đây là sáu phạm 
trù căn bản để thuyết minh và lý giải vạn hữu. 

Về nhân sinh quan, phái này cho con người được 
thành lập do 8 yếu tố: 

- Âtman mà thực thể là bất sinh bất diệt 

- Manas (ý), cơ quan liên lạc giữa Âtman và ngũ 
căn. 


- Ngũ căn: nhãn căn (do hỏa đại) 


28 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





Nhĩ căn (do không đại) 

Tỹ căn (do địa đạn) 

Thiệt căn (do thủy đại) 

Thân căn (do phong đạ1) 

Đối với ngũ căn có ngũ trần: sắc, thanh, hương, 
VỊ, XÚC. 

- Nghiệp lực: bởi nghiệp lực huân tập nên mới 
luân hồi. Phải diệt nghiệp lực mới giải thoát. 

3. Phái Samkhya (Số luận). - Khai tổ là Kâp¡ (Ca 
tỳ la). Chủ trương nhị nguyên luận: tinh thần và vật 
chất. Vật chất là vô số linh hồn (tinh thần). Linh hồn 
chỉ hoạt động, tự do kết hợp với vật chất để tạo thành 
sinh vật. Bản chất của hồn thì thuần túy chủ quan, 
không biến động. Vật chất là khách quan, luôn luôn 
biến động, nương theo ba nguyên chất là “Sattva” 
(chân, hỷ), “Rajas” (Động, ưu) và “Tamas” (ám). Ba 
đức (guna) này mà quân bình thì không có sinh hỏa: 
nếu có hai đức chi phối lẫn nhau, sự quân bình mất và 
có động lực tạo thành. 

4. Phái Yoga (Du già). - Khai tổ là Patanjali (Bát 
tử Sà lê). - Lấy Yoga sutra làm căn cứ. Chú trọng ở 
pháp môn tu thiền định để làm phương giải thoát. 

5. Phái Mimâmsa (Nhĩ man tát). - Khai tổ là 
Jaimini (Sà y nghĩ nhi), lấy Kinh Mimâmsa làm căn cứ. 
Chú trọng về phương diện luân lý triết học, phục tùng 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 29 





mệnh lệnh và cấm chế của kinh điển Veda, về lý 
tưởng giải thoát, cho rằng hiện thế và lai thế muốn 
được sung sướng, cần phải có nhiều hình thức hy sinh, 
mỗi hy sinh đều có sự báo đền trong hiện tại hay tương 
lai. 

6. Phái Vedania (Phệ đàn đà). - Khai tổ là 
Badarayana (Bà đạt la gia na), lấy kinh Vedanta do 
chính vị này trước tác làm căn cứ. Chủ trương Brahman 
là tổng nguyên lý của vũ trụ vạn hữu, là duy nhất, là 
siêu việt. Thế gian vạn hữu đều nằm trong Brahman. 
Từ ý chí của Brahmana khai triển ra hiện tượng giới 
(monde phénomenal). Trước hết, Brahman khai triển 
ra hư không, từ hư không phát sinh ra GI1ó, từ GIó ra 
Lửa, từ Lửa ra Nước, từ Nước ra Đất. Năm nguyên tố 
này một mặt được tổ chức thành vật khí thế gian, một 
mặt được tổ chức thành hữu tình thế gian. Brahman và 
Âtman là một thể. Khi ở giai đoạn chưa khai triển, 
Âtman là bào thai của Brahman, nhưng khi ở giai đoạn 
khai triển thì Âtman ở địa vị độc lập, chịu phần chỉ 
phối của Brahman. Đặc chất của Âtman là trí tuệ, hành 
vi. Nương vào tự do ý chí, tạo thành nhiều loại nghiệp; 
do tác nghiệp huân tập, quên mất cố hương và xuôi 
theo nghiệp lực huân tập mà chịu sanh tử luân hổi 
trong hiện tượng giới, chịu khổ não trong loài hữu tình. 
Hữu tình là một bộ phận của Brahman, đầy đủ thể tinh 
thanh tịnh như Brahman. Vậy muốn trở lại với 


30 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





Brahman, cần phải noi theo môn tu hành giải thoát. Do 
công phu tu hành mà Âtman được thoát ly trần giới và 
trở về dung hợp với Brahman. (Trích sách “lịch sử Phật 
giáo Ân Độ” của T.T. Thích Thanh Kiểm). 


k*% 


Trong hai phong trào tư tưởng nghịch lại với Bà la 
môn giáo là Kỳ na giá, và Phật giáo, phải nói rằng 
Phật giáo là phong trào còn gần với quan niệm xưa của 
Phệ đà giáo, trên phương diện chấp nhận vạn vật là do 
nhiều phần tử hay “dharmas” kết cấu hợp thành. 
Nhưng dharmas của Phật giáo là những yếu tế bất 
động, không có sự sống, chứ không phải những linh 
chất (substances vivantes) của Phệ đà. Vậy cảnh sống 
ở thế gian là một hiện tượng giả hợp (un phénomène 
de composition), không hơn không kém. Đối với Phật 
giáo, không có vật chất bển dai (matlère persistante) 
và có tính chất rõ ràng: không có những linh hồn đơn 
thuần, mà chỉ có những cảm giác, tư tưởng, ý chí, v.v... 
cùng nhau tương hòa mà hoạt động như một năng lực 
độc nhất mà thôi. Bên trong con người, không có một 
vật gì tồn tại lâu đài mà chỉ có một cái biến dịch (un 
devenir) không lúc nào dừng, trong trật tự, do những 
điều kiện tự làm nhân làm duyên cho nhau như được 
giải thích bởi thuyết “Thập nhị nhân duyên” hay, nói 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 31 





một cách khác, thuyết “sinh hóa tương tùy” 
(production en dépendance fonctionnelle). Với lối 
phân tích này, chúng ta thấy thế giới và cái “ta” hay 
“ngã” (le moi) của con người đều là do những yếu tố 
riêng rẽ kết cấu và hợp tác với nhau trong khoảng thời 
gian ngắn, chứ không có gì là chân thực cả. Tuy nhiên, 
như đã nói, sự kết cấu và hợp tác ấy diễn tiến nhịp 
nhàng, có trật tự và nên trật tự này, chẳng những chỉ 
phối đời sống vật chất mà còn chi phối luôn đời sống 
luân lý, đạo đức nữa. Mọi hành động hay nghiệp 
(karma) thuận hay nghịch với trật tự ấy đều có hậu quả 
thưởng hay phạt. Phật giáo không nhận có sự cứu rỗi 
bất cứ của một ai, mà dạy con người những phương 
pháp để lần hồi, từ giai đoạn, tiến tới chỗ giải thoát, 
bằng cách diệt trừ trọn vẹn lòng tin tưởng sai lầm ở sự 
hiện hữu của một cái “ta” trường cửu. 

Phong trào thứ nhì nghịch lại với tư tưởng Bà la 
môn giáo là Kỳ na giáo (Jainisme) do Mahâvrra sáng 
lập. Mahâvira phân biệt có linh hồn và vật chất. Linh 
hồn thuộc tinh thần và bất diệt; vật chất, tuy vô sinh 
lực, vẫn bất diệt như linh hồn, bởi lẽ trong các vật do 
sự tổ hợp yếu tố mà thành, như đất, nước, lửa và không 
khí, có rất nhiều linh hồn và toàn thể những linh hồn 
này lấy vật chất làm thân. Gần như Phệ đà giáo, Kỳ na 
giáo nhận rằng tính tình, dục vọng và số phận của mỗi 
vật là những chất cố hữu, sẵn có ở mỗi vật ấy, nhưng 


32 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





thêm rằng những chất ấy xâm nhập vào linh hồn và 
hoạt động ngay trong ấy. Vì vậy, tất cả vấn để giải 
thoát được đặt trên yếu điểm phải làm thế nào cho 
những chất độc hại không còn xâm nhập vào linh hồn 
và đồng thời phải trục xuất những chất đã xâm nhập 
rồi. Muốn đạt đến kết quả này, cần phải biết phân biệt 
chính tà và nghiêm chỉnh giữ mình, bằng cách đè nén 
tình dục và sống một đời sống khắc khổ. Giải thoát sẽ 
đến khi linh hồn thoát ly vật chất, trở thành nhẹ nhàng 
và vượt lên trên đỉnh thế giới để an nghỉ mãi ở đấy. 


*k% 


2- Thời kỳ triều đại Maurya và Cunga (325 tới 1 
trước J.C.) 

Năm 326 trước J. C. Đại đế A Lịch Sơn 
(Alexandre le Grand) của Hy Lạp, xâm chiếm vùng 
Tây Bắc Ấn Độ và sắp nhập mấy tỉnh biên thùy của 
Ấn vào cương thổ gồm cả Hy Lạp và Ba Tư do ông 
xây dựng. Đến năm 323, A Lịch Sơn thăng hà và đế 
quốc của nhà vua bị phân tán. Thế là tham vọng nối 
liên Ấn Độ với Tây phương, trên bình diện chính trị và 
văn hóa bất thành. Tuy nhiên, suốt một thế kỷ, nhiều 
tiểu quốc do người Hy Lạp thiết lập trên đất Ân vẫn 
còn tổn tại, và nghệ thuật Hy Lạp, khoa thiên văn Hy 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 33 





Lạp, luôn cả khoa y học Hy Lạp không ngớt ảnh hưởng 
đến đời sống tinh thần Ấn Độ. Có người không chấp 
nhận rằng triết học Hy Lạp có ảnh hưởng đến triết học 
Ấn Độ, song xét kỹ thì thấy, nếu không có sự ảnh 
hưởng trực tiếp, nhiều ý niệm của Hy Lạp đã được triết 
học Ân thu nạp và biến chế theo đường lối của mình. 

Một vài năm trước khi Đại đế A Lịch Sơn băng 
hà, hình như vào năm 322 trước J. Œ., Candragupta 
sáng lập triều đại Maurya, thống trị một vùng đất rộng 
gồm cả miền Bắc Ấn, từ Pâtaliputra (hiện nay là 
Patna), và nước A Phú Hãn. 

Tương truyền Candragupta, về sau, đã từ ngôi đi 
tu theo Kỳ Na giáo và tuyệt thực cho đến chết ở 
Gravana Belgola. Thái tử Bindũsara lên ngôi (298- 
273). Kế vị cho Bindũsara là Asoka (273-232), nhà vua 
danh tiếng nhất của triều Maurya. Hết lòng ủng hộ 
Phật giáo, nhà vua chẳng những cho rộng truyền giáo 
pháp của đức Phật trong toàn quốc, mà còn gởi nhiều 
phái đoàn truyển giáo ra hải ngoại. Asoka (A Dục) 
thăng hà rồi, nước nhà bị chia xẻ manh mún và chẳng 
bao lâu triều đại Maurya chấm dứt. 

Năm 185 trước J.C., Pusyamitra lên ngôi ở Ma 
Kiệt Đà quốc (Magadha) thay cho dòng Maurya và 
thiết lập triều đại Cunga là triều đại cầm cán cho một 
cuộc phản ứng mạnh mẽ của Bà la môn giáo. Năm 73 
trước J.C., triều đại Cunga bị nhà chư hầu Kânva lật đổ 


34 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





và họ này ở ngôi cho đến năm 28 trước J.C. 

Suốt thời kỳ Maurya và Cunga, Kỳ Na giáo và 
Phật giáo đặt trọng tâm công tác vào việc điển chế 
những giáo lý khẩu truyền của hai vị Giáo chủ. Hậu 
quả của việc làm này là, một mặt, nhiều quan niệm, ý 
kiến mới được thêm vào tư tưởng của hai vị Giáo chủ, 
một mặt khác, nhiều tranh chấp xảy ra về tính cách 
chính thống của một ít giáo lý được trùng tuyên, hóa ra 
có sự chia rẽ trong nội bộ. 

Kỳ Na giáo bị chia ra làm hai khối đối lập: 
Digambara và Cvyetâmbara. Phát sinh dưới thời 
Candragupta, hai khối này đến nay còn tổn tại. Sự 
phân phái xảy ra nhân một cơn mất mùa đói khát. Một 
số đông tu sĩ phải bỏ Ma Kiệt Đà (bây giờ là Bihar), 
sang vùng Mysore thuộc phía Nam nước Ấn. Nhóm 
còn lưu lại Ma Kiệt Đà họp hội đồng tại Pâtaliputra và 
điển chế giáo lý của Mahâvira một cách mà nhóm 
thiên cư không nhìn nhận. Lại nữa, nhóm Ma Kiệt Đà 
chủ trương bỏ tục lõa thể của Mahâvira lập và quyết 
định dùng quần áo màu trắng. Nhóm Mysore chống lại 
và đòi phải trung thành với lời dạy của Mahâvira, bởi 
lẽ có lõa thể mới chứng tỏ hoàn toàn cái tinh thần "xả 
thế". Tuy nhiên, về mặt triết học tôn giáo, không có 
những sai biệt quan trọng giữa hai nhóm. 

VỀ phía Phật giáo, tình trạng khác nhiều. Một 
trăm năm sau khi Phật niết bàn, đã phát sinh hai xu 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 35 





hướng: một của phái Trưởng lão (Sthaviravâda), bảo 
thủ, chỉ chấp nhận những giáo lý của bậc lão niên mà 
họ tin là đúng với lời Phật dạy; một nữa là phái Đại 
chúng (Mahâsamghika) là nhóm tin tưởng ở phần giáo 
lý bị phái Trưởng lão bác. Từ hai nhóm chính này, về 
sau, nẩy sinh ra nhiều giáo phái khác mà con số càng 
lúc càng tăng, mỗi phái có giáo lý riêng và cách biệt 
nhau. Đến năm 240 trước J.C., dưới thời vua A Dục, 
nhân một cuộc "kết tập" (Concile), những dị biệt ấy trở 
thành sâu đậm. Khuynh hướng của nhóm Đại chúng 
siêu việt hóa đức Phật càng lúc càng mạnh, cũng như 
khuynh hướng xem thường việc thế gian. Thế là nhóm 
Đại chúng đã dọn đường cho Đại thừa giáo 
(Mahâyana) về sau, mà những kinh điển căn bản hình 
như đã xuất hiện vào những năm cuối cùng của thời 
đại này. 

Bên trong của Bà la môn giáo, sự cúng tế theo 
kinh Phệ đà tiếp tục, nhưng tinh thần được hướng mỗi 
lúc mỗi tăng về việc thờ cúng lễ bái các thần Civa, 
Visnou và một số thần khác, dưới hình thức riêng rẽ 
hoặc tổ hợp. Những ý niệm tiến hóa của các Áo nghĩa 
thư về thuyết "Vạn Vật Nhất Thể" được phát triển 
thêm trong những Áo nghĩa thư mới, nhất là trong 
những sách thuần triết lý của Mahâbhârata. Trong các 
sách này, bộ Bhagavadgitâ - chứa đựng giáo lý mầu 
nhiệm của Krisna - là quan trọng nhất và cho đến bây 


36 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





giờ vẫn còn được quí trọng. Ba điểm chính của giáo lý 
này là: 

I- Ai đặt hết lòng tin mình và hiến dâng tất cả 
cho cái Nhất Thể linh thiêng huyền diệu, được thờ kính 
như Đấng Tạo hóa, cũng được giải thoát y như những 
người sáng suốt hơn, là những người lấy trí tuệ nhìn 
nhận sự hiện hữu của cái Nhất Thể ấy. 


2- Cái Nhất Thể ấy là Visnou và đã xuất thế dưới 
hình thức của Krisna. 


3- Xả ly thế sự chẳng phải là con đường giải thoát 
duy nhất. Còn một đường nữa là làm tròn bổn phận, 
lòng không ích kỷ ngã chấp, tâm trí luôn luôn hướng 
thượng, thanh tịnh. 


Thế thì từ thái độ cầu an, người Bà la môn đã 
bước sang thái độ hoạt động, một sự thay đổi trọng hệ 
mà về sau chúng ta sẽ tìm thấy trong Đại thừa Phật 
giáo. 

3- Thời kỳ phát triển của Đại thừa Phật giáo (từ 1 
tới 200 sau ,J.C.) 


Ở mấy thế kỷ đầu của kỷ nguyên hiện tại, một 
biến đổi sâu đậm đã xảy ra trong nội bộ Phật giáo. Sự 
biến đổi này có một tầm quan trọng lớn lao, chẳng 
những trong lịch sử tôn giáo của Ấn, mà còn cho tất cả 
miền Viễn Đông. Trước kia, Phật giáo chỉ là một giáo 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 37 





phái chủ trương sự tự độ, tự giác cho từng cá nhân một 
và hứa hẹn với từng người một sự an lạc Niết bàn là 
cứu kính của công phu tu tâm dưỡng tánh. Tới thời kỳ 
này Phật giáo lần hồi trở thành một tôn giáo nhằm 
biến mỗi thiện tín thành một Bồ tát, lấy chủ nghĩa vị 
tha làm trọng và cứu kính là thành Phật soi sáng thế 
gian. Thay cho sự tin tưởng chỉ có 7 đức Phật ra đời, kể 
luôn đức Phật Thích Ca, xuất hiện sự tin tưởng có hằng 
hà sa số chư Phật thường trú tại thế gian, sẵn sàng cứu 
vớt chúng sinh ra khỏi lục đạo luân hồi. 


Khuynh hướng mới này tự xưng là Đại thừa, và 
những môn phái cựu được gọi chung là Tiểu thừa. 


Tuy hai khuynh hướng Đại, Tiểu song lập, sự 
thắng thế của Đại thừa mỗi lúc mỗi lên, vì hai nguyên 
nhân. Nguyên nhân thứ nhất là tính cách đại đồng 
(universe]); nguyên nhân thứ nhì là khả năng thỏa mãn 
đạo tâm của quần chúng. Thật vậy, đối với phần đông, 
điều quan trọng không phải là sự thâm huyền của giáo 
lý, mà niềm tin tưởng gởi vào một đấng Thiêng liêng 
nào đó. Huống chi, ngoài hai đặc điểm vừa kể, Đại 
thừa còn đưa ra cái lý tưởng "độ tận chúng sinh" là một 
lý tưởng bác ái, bao trùm vạn vật. 

Đứng về mặt triết học mà xét, tuy chấp nhận sự 
phân tích vạn vật ra làm nhiều "pháp" tương quan 
tương tùy với nhau, là điều cốt yếu của Tiểu thừa, Đại 


38 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





thừa không nhìn nhận sự chân thật khách quan của 
những pháp ấy. Đối với Đại thừa, vạn vật là giả có, 
không một vật nào là có thực thể, và tuy thiên hình 
vạn trạng khác nhau, Tất cả là Một, như Áo nghĩa thư 
(Upanishad) đã dạy. Tuy nhiên, Đại thừa không quan 
niệm cái Một này theo lối Bà la môn giáo, nghĩa là 
không nhìn nhận Brahma là thực thể tối hậu của tất cả 
vạn vật. Cái thực thể ấy, đối với Đại thừa, phải là cái 
"Không" vô ngã, mà ngôn ngữ, văn tự không thể diễn 
tả một cách tích cực được, chỉ vì nó tuyệt đối. Khi cần 
phải nói đến cái Tuyệt đối đó, chỉ có thể diễn tả bằng 
lối tiêu cực mà thôi, bởi lẽ không thể dùng cái hữu đối, 
hữu hạn là lời nói mà diễn tả cái tuyệt đối và vô cùng. 

Thế thì theo Đại thừa có hai thứ chân lý: chân lý 
đối đãi của thế gian và chân lý tuyệt đối siêu việt. 
Những ý kiến này được trình bày rõ ràng trong các 
Kinh Viên Giác và Trung đạo của Long Thọ 
(Nagârjuna). 

Trong khi, trong lòng đại khối Phật giáo, phát sinh 
một nền triết học đi sâu vào những con đường mới, như 
chúng ta vừa thấy, những bậc lỗi lạc của Tiểu thừa 
cũng đã hết sức cố gắng để phát triển và củng cố giáo 
pháp của họ. Nhiều bộ luận, nhiều bộ sách rất có giá 
trị nhân đây mà ra đời. Phái Kính Lương Bộ 
(Sautrântika) đã thực hiện một bước tiến trong quan 
niệm về các "pháp" mà phái này không chấp nhận là 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 39 





hoàn toàn cụ thể như cựu giáo. 

Điều nên ghi thêm ở đây là, trong thời kỳ này, 
Phật giáo được kích thích mạnh, nhất là tại vương quốc 
của vua Kaniska, thuộc thế kỷ thứ hai, đô đóng ở 
Peshâwar, gần bình thường của A Phú Hãn hiện nay. 


k*% 


4- Thời kỳ Gupta (lối từ 250 tới lối 500 sau J.C.). 

Ba trăm năm sau J. C. vua Candragupta thiết lập 
một triều đại mà quyển thống trị kéo dài đến lối hơn 
hai trăm năm trên một phần đất lớn phía Bắc nước Ấn 
và tổn tại lâu hơn nữa, dầu bị giảm sút rất nhiều. Thời 
đại này được gọi là triểu đại Gupta và được xem như 
thời đại hoàng kim của nước Ấn, bởi vì dưới chính 
quyền của các nhà vua hữu tài của triều đại này, chẳng 
những dân chúng hưởng được một lối sống cao mà sự 
tu hành đạo đức cũng phát triển đến cực điểm. Nhà thi 
sĩ vĩ đại của Ấn, Kâlidâsa, thuộc về thời đại này; triết 
học cũng tiến nhiều, nhờ thái độ công bình của vương 
quyển; các vua Gupta, tuy là người của Bà la môn 
giáo, vẫn ủng hộ Kỳ na giáo và Phật giáo. 

Chính vào thời kỳ này, Phật giáo đã sản xuất 
nhiều bậc thiên tài như Budhagosa (Phật đà da xá), 
một luận sư danh tiếng của kinh điển Ba li và 
Vasubandhu (Thế Thân), một trong những đại tư tưởng 


40 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





gia lỗi lạc nhất của Phật giáo. Vasubandhu là tác giả 
của bộ A tỳ đạt ma Câu xá luận (Abhidharma Koca), 
được phái Tiểu thừa trọng vọng. Về sau, Thế Thân đã 
theo anh là Vô 'Trước (Asanga) mà tu theo Đại thừa và 
hết lòng bênh vực giáo lý Duy thức của Asanga. 

Duy thức học là một thuyết chủ quan, phủ nhận 
một cách sâu xa cái thực chất của ngoại cảnh, và quan 
niệm mọi kinh nghiệm của cá nhân như những cái ý 
thức chớp nhoáng liên tiếp nhau như một dây chuyển 
liên tục. Như thuyết "Trung đạo", Duy thức học dạy hai 
thứ chân lý: chân lý thứ nhất có tính cách nhất nguyên, 
thấp thỏi và thực tiễn; chân lý thứ nhì, cao thượng hơn 
và cần phải thực chứng trong thiển định. Nhưng đối với 
cái tuyệt đối, Duy thức học chỉ có một nhận xét: cái 
tuyệt đối đó là bản thể (réalité en soi), là Tâm thanh 
tịnh, độc nhất và vô sai biệt. 

Cạnh những vấn để siêu hình học, Phật giáo còn 
chủ ý giải quyết vấn đề luận lý, mỗi lúc mỗi thâm 
huyển hơn. Dignâga mà người ta bảo là đệ tử của 
Vasubandhu, đã sáng lập một luận lý Phật giáo và đã 
đứng ra chống lại với phái Chính lý (Nyaya), lúc ấy 
được Vatsyâyana phát huy bằng một bộ luận. 

Theo gương Phật giáo (Chính lý và Thắng Luận), 
trong công trình giải thích kinh điển bằng những bài kệ 
ngắn và những bài luận thông thái, nhiều phái khác đã 
trình bày hệ thống triết lý của mình dưới một hình thức 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 41 





có vẻ khoa học. Khuynh hướng này đặc biệt được thấy 
trong nên giáo lý vắn tắt nhưng hàm chứa của 
UmâsvâtI, thuộc Kỳ na giáo. 

Những giáo pháp của Upanishad tự chúng đã có 
những sai biệt với nhau, nay lại được trộn lộn với các 
kinh điển Mahâbhârata, Puruna và nhiều tác phẩm 
bình dân khác, rồi sắp loại lại và đem ra giải thích, 
phát triển một cách mới. Do đây, nhiều môn phái xuất 
hiện và sự sai biệt giữa các ý kiến trở thành phức tạp 
vô cùng, khó mà nhận xét rõ ràng được. Tình trạng này 
đã đưa đến, trong nội bộ Bà la môn giáo, sự thành hình 
của nhiều hệ thống tư tưởng mới, biệt lập đối với Phệ 
đàn đà (Vé danta) và vì vậy mà trở thành tự trị. 

Phái Số Luận (Sâmkhya) xưa kia là một hình thái 
của Phệ đàn đà: phái này quan niệm các linh hồn cá 
nhân như những hiện tượng của một Thực thể duy nhất. 
Bây giờ, một phái ứân Số luận xuất hiện, không chấp 
nhận quan niệm xưa, và cho rằng giữa linh hồn cá 
nhân và Thực thể có một sự tương phản rất trọng hệ 
đến mức không thể qui hai đàng về một mối. Tân Số 
Luận đưa ra thuyết Nhị nguyên, giữa linh hồn vô số và 
Bản thể, không thể có một sự tương quan nào. Theo 
các thuyết trừu tượng lưu hành thời bấy giờ, sự liên 
quan giữa linh hồn và Bản thể chỉ có bên ngoài, là một 
giả tưởng, như sự liên quan giữa mặt trăng và mặt nước 
là nơi phản chiếu của mặt trăng. Vậy với Tân Số Luận, 


42 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





thuyết "Tất cả là Một" không được chấp nhận, tuy 
nhiên phái này cũng không nhận thuyết đa thần và 
thiên hẳn, như Kỳ na và Phật giáo, về thuyết Vô thần 
với nghĩa là không chấp có nhiều hay một thần sáng 
tạo. Tân Số Luận được hoan nghinh nhiệt liệt và nhiều 
người cho phái này là "Số Luận cổ điển", bắt nguồn từ 
một nền giáo lý xa xưa, tiền Phật giáo. 


Thái độ của Số Luận được phái Du già bắt chước. 
Trước đó, Du già lấy sự tập trung tư tưởng vào một vị 
Thần cao cả nhất làm phương an tâm định thần. Nay 
tuy không bác hấn quan niệm Thần tối thượng, phái Du 
già đổi thái độ và xem vị Thần này như một đại linh 
hồn xa cách với thế gian, vĩnh viễn giải thoát và làm 
gương cho những ai tìm sự cứu rỗi. Mọi biến cố, mọi 
thay đổi trong vũ trụ và trong đời sống con người đều 
tùy một Nguyên thể Vô tâm, hoạt động theo một định 
luật bất diệt nằm sẵn trong tự tánh của Nguyên thể ấy. 
Không có ai là tạo hóa, là người thống ngự và cầm cân 
nảy mực cho thế gian. 

5- Thời kỳ lan tràn tột độ (lối từ 500 tới 750 sau J.C.) 

Sau khi đế quốc Gupta sụp đổ, một lần nữa, một 
đại đế Ấn Độ lên ngôi - - đại đế Harsa (606-647) - thống 
trị một phần lớn đất Ấn. Đây là thời kỳ lan tràn của 
văn minh Ấn Độ chẳng những ngay trên lục địa Ấn, ở 
mấy nơi chưa nhuần thấm văn minh này, mà còn tận 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 43 





đến Nam Dương quần đảo, tức Anh đô nê xia 
(Indonésia) bây giờ. Tại các nơi này, nhiều đển miếu 
của Bà la môn giáo và Phật giáo được xây dựng đồ sộ 
nguy nga, vào hàng hết sức vĩ đại trên thế giới. Một 
mặt khác, nhiều nhà truyền giáo từ Ấn đã sang Trung 
Hoa truyền bá giáo pháp của đức Phật và, ngược lại, từ 
Trung Hoa, nhiều nhà sư cũng đã sang Ấn chiêm bái 
các thánh tích và thụ giáo, tại các đại học đường Phật 
giáo, với các Pháp sư đại tài của thời bấy giờ. Tại 
Trung Quốc, Đại thừa Phật giáo đã đâm rễ sâu đến đỗi 
nhiều Pháp sư địa phương đã làm cho nền triết lý của 
Đại thừa trở nên thêm huy hoàng. Từ đây, Đại thừa 
Phật giáo được truyền sang Cao Ly, vượt biển sang 
Nhật năm 552 và quay lại chính phục Tây Tạng năm 
650. 

Cũng chính vào thời kỳ này, nền triết học tổng 
quát phát triển mạnh. Về phía Phật giáo, Dharmakirti, 
sốc người Nam Ấn, theo đuổi công trình khảo cứu của 
Dignâga, làm phát xuất một học thuyết phê bình có 
nhiều điểm tương đồng với triết thuyết của Kant, phân 
định những quan niệm khách quan dựa trên cái thấy 
nghe hay biết của ngũ quan và những quan niệm chủ 
quan, tuy bắt nguồn từ các pháp thế gian, đều hoàn 
toàn do tâm sáng tạo. 

Về Kỳ na giáo, nhiều tác giả danh tiếng cũng ra 
mặt đồng thời, chuyên trình bày phần siêu hình học 


44 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





của tôn giáo họ, dưới hình thức những sách con sắp đặt 
có hệ thống, và giải quyết những vấn đề thuộc luận lý 
học. 

Trong Bà la môn giáo, điều đáng chú ý là sự củng 
cố nền triết học của tôn giáo này bằng một lối trình 
bày mới cho kịp với trào lưu tư tưởng của thời đại. 
Prabhâkara (thế kỷ thứ VI) thiết lập một môn phái 
mới của Mimâmsâ (Nhĩ man tất) với giáo lý hỗn hợp 
của hai phái Nyaya (Chính lý) và Vaisésika (Thắng 
Luận). Dưới hình thức mới, Mimâmsâ của Prabhâkara 
dành cho sự giải thoát một địa vị trong hệ thống tư 
tưởng của mình. 

Các hệ thống Bà la môn khác, thuộc hàng Chính 
thống, dùng lối luận giải để tiếp tục khuếch trương di 
sản tinh thần thừa hưởng của các tiển bối, trong khi vô 
số tác phẩm bình dân viết bằng chữ Phạn (Sanscrit) và 
bằng những thổ ngữ miền Nam Ân cổ rộng truyền phái 
Phệ Đàn Đà (le Védanta) và sự thực hành các quan 
niệm của hai phái tin tưởng ở thần Visnou và Civa. 

Sự tu hành trong thời kỳ này mang một sắc thái 
đặc biệt với sự ra đời của phái Tantrisme (Mật Tông) 
và Caktisme (?). Tantrisme là một khoa huyền bí với 
những nghi lễ riêng biệt, với những thần chú, ấn 
khuyết kỳ diệu. Phái này tin rằng với những ấn chú 
này họ có thể đắc thần thông (pouvoirs magiques) và 
tiếp xúc được với các đấng siêu hình. Có thể nói đây là 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 45 





một hình thức mới và cao cả hơn của quan niệm xưa về 
thế giới, của các kinh Brahmâna. Caktisme cho rằng 
các sức mạnh trên thế gian, mà họ tượng trưng bằng 
những nữ thần, thủ một vai tuồng tối thượng và cứu rỗi. 
Thật ra, sự tin tưởng này đã có từ lâu xưa, trong các bộ 
lạc thổ dân trước thời chủng tộc Aryan xâm chiếm đất 
Ấn, nhưng bây giờ trở thành quan trọng và được hàng 
thượng lưu trí thức chấp nhận, trải qua cuộc pha trộn 
các dòng máu và cuộc cách mệnh xã hội đã xảy ra 
trong phạm vi hàng lãnh đạo tinh thần. 

Hai phái này lần hồi đã gây ảnh hưởng trong 
nhiều giới tu hành, nhất là trong các phái chuyên thờ 
thần Visnou, Civa và trong Đại thừa Phật giáo. Về sau 
ảnh hưởng này đã tiến sâu đậm trong nền triết học tôn 
giáo Ấn. 

6- Thời kỳ phản cải tiến của Bà la môn giáo (độ 750 
- 1000 sau J.C.) 

Dầu Phật giáo đã lan rộng ra ngoài nước Ấn và 
trên các hải đảo chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn, và dầu 
Phật giáo đã thực hiện được nhiều công trình vĩ đại 
trong khoảng hai trăm năm đầu bán thế kỷ thứ nhất, 
Phật giáo vẫn sa vào thế thoái bộ ngay trên phần đất 
nước nhà trong thời kỳ này. Quần chúng cũng như 
những nhà lãnh đạo tinh thần, càng lúc càng xa rời 
Phật giáo, tuy họ còn cố tìm phương cách thỏa mãn 


46 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





những đòi hỏi đạo đức của thời bấy giờ, bằng cách áp 
dụng khoa phù chú, ấn khuyết, có tính cách huyền bí 
của Mật Tông. Sự tin tưởng ở một đấng Thần linh tối 
thượng, hữu hình hữu tướng và bất diệt, theo chủ 
trương của Upanishad và Gita, tuy bị mãnh liệt công 
kích bởi các phái Mimâmsa (Nhĩ man tát). Số Luận cổ 
điển (Samkhya classique), Kỳ na giáo (Jainisme) và 
Phật giáo, trở lại được số đông tin tưởng nhiều hơn 
trước. Những người dẫn đạo của số đông này giải thích 
kinh điển xưa theo lối mới, hoặc tạo ra nhiều hệ thống 
tư tưởng mới, căn cứ trên niềm tin xưa. Thế là có một 
xu hướng trở lại Thần giáo, và xu hướng này đã phát 
hiện trong các phái Chính Lý (Nyaya), Thắng Luận 
(Vaisesika) và Du già cổ điển (Yoga classique). Phái 
Védanta (Phệ đàn đà), như các phái kể trên, cũng đổi 
hướng. Trước kia, Védanta cho vạn vật là thật có như 
người của thuyết Pháp hữu (réalisme). Nhưng trước sự 
phát minh của Phật giáo, cho vạn vật là vô thường biến 
dịch, và trước sự quả quyết của Duy thức học cho rằng 
chỉ có "thức” mới thật có, còn vạn vật là không thật có, 
Védanta bây giờ phải giải thích thuyết "Tất cả là một" 
(Vạn vật đồng Nhất thể) như sau: Chỉ có cái Một 
(Brahman âtman) là thật có, còn thế giới muôn hình 
vạn trạng chỉ là những cái tướng giả tạm mà thôi. Tuy 
nhiên, sự tin tưởng ở một vị chúa tẾ của thế giới, ở sự 
thay hồn đổi xác, ở một bản tánh nguyên thỉ, ở những 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 47 





nghi thức cúng tế... do Kinh Phệ đà xưa dạy, vẫn còn 
tồn tại và được xem như những "chân lý hạ đẳng" cần 
thiết cho giai đoạn phôi thai, trên đường tìm đến Chân 
lý cứu kính. Người đầu tiên đã giải thích kinh Phệ đà 
theo quan niệm mới này là Gaudapâda, đệ tử của 
Govinda, và Govinda là đệ tử của Cankara. 

Gaudapâda và Cankara không phải là hai người 
duy nhất đã dùng những dữ kiện Phật giáo để tìm hiểu 
phần siêu hình của Bà la môn giáo. Ở Kashmir, 
Vasugupta (thế kỷ thứ IX), có thiết lập một hệ thống 
triết học thuộc phái Civa. Hình như cùng đồng một lúc 
ấy, bộ sách Du già mới ra đời dưới mệnh để Yoga- 
Vasisha, của một tác giả không biết được tên, sách này 
giải thích cái biến thiên (derenir) của thế giới như một 
tác động bắt nguồn từ trong cái Tuyệt đối là cái Một 
nói trên. 

Danh sách của các triết học gia và tư tưởng gia 
thuộc kỳ cổ điển này còn khá dài. Trong số chưa kể 
tên, có một luận sư lỗi lạc mà sự nghiệp trước tác đến 
nay vẫn còn được đời trọng vọng. Đó là 
Vacaspatimicra, một sư Bà la môn thuộc cuối thế kỷ 
thứ IX. Vacaspatimicra đã dùng một lối giải thích riêng 
làm sáng tổ các triết thuyết của Chính Lý, Số Luận, 
Du già, Nhĩ Man Tát và Phệ đàn đà (của Cankara). Để 
chứng tổ Chân Lý có Một, luận sư cho rằng tất cả các 
môn phái đều chung nguồn, nếu có sự giải thích khác 


48 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





nhau về Chân lý có Một ấy, là vì trình độ của các phái 
chủ khác biệt. Tuy nhiên, nhờ có những sai khác đó 
mà người ta mới có một cái nhìn tổng quát và trọn vẹn 
về cái Một. 


k% 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 49 





CHƯƠNG III 





1- Thời đại Bình chú cổ văn thiên vị (lối 1000 tới 
1200 sau J.C.) 

Một thời đại mới trong lịch sử Ấn Độ đã mở màn 
với sự thay đổi thế kỷ. Từ trước tới đây, nên văn hóa 
"indo-aryenne", chẳng những đầy đủ năng lực đồng 
hóa nhiều yếu tố sai biệt và xa lạ, cũng như đặt dưới 
quyền thống lãnh của mình nhiều tộc chủng sai biệt, 
mà còn bành trướng hiệu quả sức hoạt động của mình 
ra ngoài ranh giới lục địa sông Hằng, bất chấp núi cao 
biển cả. Bây giờ, một sự thay đổi hoàn toàn xuất hiện. 
Với sự thoái bước của Phật giáo ngay trên nơi phát 
xuất, giảm lần sự tiếp xúc linh động giữa những nhà 
truyền giáo Ấn Độ và những tăng lữ tìm đạo của Trung 
Hoa, và lần hổi, mối bang giao giữa Ấn với những 
thuộc địa tinh thần phía đông, như Thái Lan, Miến 
Điện, Nam Dương, v.v... cũng không còn giữ được nữa. 
Thế thì sức bành trướng ra hải ngoại trước mạnh bao 


50 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





nhiêu, nay kém bấy nhiêu. Nguy kịch hơn nữa là nền 
văn hóa xưa không còn đủ thế lực để tự bảo tổn, trước 
sự tin tưởng ở Hồi giáo. Tôn giáo này, trước còn len lỏi 
vào dân chúng ở miễn Bắc, rốt cuộc đã tiến mạnh, tràn 
ngập khắp nước và thu phục được một số dân khá lớn. 
Tuy không chinh phục được toàn dân, Hồi giáo đã thu 
hẹp khá nhiều địa bàn hoạt động của những tôn giáo 
bản xứ và chặn đường tiến của những tôn giáo này. 
Trong địa hạt triết học cũng thế, Ân Độ đã thoái bước, 
như đã thoái bước trước sự xâm lược của những tư 
tưởng tôn giáo và chính trị do Hồi giáo du nhập. Thời 
gian càng trôi qua sự sút kém về phẩm thấy rõ rệt. Đã 
đành, trong thời này, có nhiều sự thực hiện đáng kể, 
nhưng chỉ là những cố gắng về chi tiết, còn đứng về 
phương diện tổng quát mà xét thì nên triết học của thời 
hậu cổ điển kém rất xa với thời trước. Kém bởi vì 
không có những tư tưởng mới mẻ và thật là độc đáo. 
Không đưa ra được những gì mới, người ta xoay qua 
công việc bình chú kinh sách xưa. 

Nền triết học của thời hậu cổ điển chẳng những 
cách xa nên triết học của thời đại cổ điển về phương 
diện thâm huyền và độc đáo, mà còn về mặt nội dung. 
Từ khoảng năm 500 đến 1000, ba tôn giáo lớn đã tranh 
nhau ngôi bá chủ, và trong nội bộ Bà la môn giáo, 
nhiều phái khác chủ trương đã cùng sống cạnh nhau, 
trong một sự bình đẳng hoàn toàn. Bây giờ, tình thế 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 51 





thay đổi tới tận gốc. Sự suy tàn và sự gần như mất tích 
của Phật giáo về sau đã giải thoát Bà la môn giáo khỏi 
sự cạnh tranh của một đối thủ quan trọng, còn Kỳ na 
giáo thì không bao lâu từ bỏ cuộc tranh biện về triết lý, 
thu hình trong cái vỏ đạo phong của mình và không 
còn nghĩ đến việc phát triển nữa. Thế thì, Bà la môn 
giáo - hay Ấn Độ giáo, như người ta gọi Bà la môn 
giáo trong thời đại này - trở thành đại diện đơn độc của 
tư tưởng Ân Độ, trước sự xâm lăng của Hồi giáo. 


Để có một ý niệm tổng quát của sự thay đổi trong 
tình hình triết học Ấn vào thời này, chúng ta có thể nói 
rằng suốt phần tư thế kỷ thứ XI là thời kỳ chuyển tiếp. 
Những lực lượng cũ còn nguyên tại vị trí, những lực 
lượng mới khởi sự hoạt động. 

Trên thực tế, vua Hồi giáo Mahmud de Ghazni 
(971-1030) đã bắt đầu xâm lăng nước Ấn và chiếm cứ 
vùng Penjab. Nhưng mãi đến nhà vua Mohammed 
Ghori (1175-1206), sự xâm chiếm của Hồi giáo mới 
lan rộng, bắt từ Delhi đi lần xuống tới Bihar và 
Bengale, phía Đông Ấn. 

Cứ như trên thì gần trọn hai thế kỷ của kỷ nguyên 
mới, đời sống văn hóa của hàng tín đổ Phật giáo, Kỳ 
na giáo và Ấn Độ giáo trên một phần đất lớn của nước 
Ấn vẫn tiếp tục và tích cực không bị ngăn cẩn bởi sức 
bành trướng của tín ngưỡng và chính trị Hồi giáo, 


52 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





nhưng về mặt sáng tác triết lý, một sự thay đổi địa vị 
của các lực lượng đối diện quả đã rõ rệt. 

Trước thời đại này, Phật giáo đã mất ảnh hưởng 
quan trọng trên một phần đất hết sức rộng ở Ấn; Ở 
nhiều nơi thuộc phía Nam và phía Bắc đã đành tỉnh xá 
Phật giáo còn được khá nhiều, và ở vùng Bihar, một 
cộng đồng Phật giáo còn tôn tại. Tại Bihar, hổi cuối 
thế kỷ thứ VH, vua Dharmapâla có xây dựng Đại học 
đường Vikramacila có danh, chuyên dạy khoa Luận lý 
và Siêu hình của Đại thừa và những giáo lý của Phái 
Kim Cang (Mật Tông). Ngoài ra, ở nhiều nơi khác có 
nhiều trường và cơ sở có tính cách bác học. Đến khi 
Mohammed Khilji, con của Bakhtyâr, chiếm cứ Bihar, 
căn cứ cuối cùng của Phật giáo bị tước đoạt. Các hàng 
lãnh đạo Phật giáo, thoát khỏi cuộc tàn sát của quân 
Hồi, trốn sang ty nạn ở Tây Tạng, Népal hay các nơi 
khác trên đất Ấn. Hàng cư sĩ, thiện tín còn ở lại quê 
nhà lần hồi, nếu không theo Hồi giáo thì nhập vào Ấn 
giáo. 


Lúc ấy, Kỳ na giáo đang thịnh hành ở phía Tây và 
phía Nam nước Ấn, tuy nhiên cũng mất nhiều phần đất 
trước sức bành trướng của hai phái Civa và Visnou của 
Ấn Độ giáo. Trong thời này, Kỳ na giáo còn duyệt cho 
ra nhiều cuốn sách đạo có giá trị bằng chữ Phạn 
(sanscrit) và prâkrit hay bằng chữ phổ thông của dân 
chúng. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 53 





Sáu hệ thống triết học của Bà la môn giáo 
(darcana), theo tài liệu còn lưu lại đến ngày nay, được 
các triết gia chú ý, mỗi người mỗi khác, cao thấp 
không chừng. Trong khi các phái Mimâmsa, Sâmkhya 
và Yoga tiếp tục tu học theo đường lối xưa, phái 
Nyâya hoạt động mạnh và uyển chuyển. Trước hết, 
Nyâya hợp làm một với phái Vaieeka và trở thành một 
hệ thống siêu hình học chung, như chúng ta thấy trong 
các sách, như quyển Saptapadârthi, của Civaditya. Kế 
đó là sự thành lập, vào cuối thế kỷ XII, một phái tân 
Nyâya (Navanyâya), bởi Gangeca, chuyên bình chú 
các kinh sách về vấn đề chánh trị và luận lý. 

Nhưng hệ thống triết học lỗi lạc nhất lúc ấy, nhất 
định là phái Védanta "Bất Nhị Nguyên" (Advaita) của 
Cankara. Từ ngày phái này xuất hiện, nhiều đệ tử của 
Tổ phái đã gia công giải thích và phát triển những tư 
tưởng của Phái theo nhiều lối, làm cho phái Védanta, 
gốc là một cành, đã trở thành một cội cao lớn. Cankara 
đã thừa hưởng lợi thế này, và lợi thế này cũng là một 
điều dễ hiểu là từ thời Upanishad, Védanta đã có một 
sức hấp dẫn khá mạnh rồi. Nhưng sở dĩ tới Cankara, 
Védanta trở thành quan trọng đặc biệt là nhờ Cankaa, 
chẳng những dựa trên kinh sách xưa để giải thích, mà 
còn cấu tạo được một bộ máy chứng minh hoàn hảo, 
gồm có ba phần: tri kiến chân chính, luận lý và biện 
chứng. Còn một yếu tố nữa là trong thời này, vấn để 


54 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





Thượng đế có hay không có trở thành trung tâm điểm 
của mọi cuộc biện luận triết học. 


Nhưng thuyết Bất Nhị Nguyên bị phái Védanta cổ 
chống đối càng lúc càng mạnh. Phái cổ này không 
nhận luận thuyết của Cankara theo đó có hai tầng chân 
lý, một dành cho hàng trí thấp, một cho hàng trí cao. 
Theo Cankara, thuyết linh hồn nhiều vô số và riêng 
biệt, cũng như sự tin tưởng hai Thần Visnou và Civa 
như những chúa tỂ của thế giới, chỉ dành cho hạng trí 
tuệ thấp kém: đạt đến giai tầng cao hơn, tất cả thuyết 
và tin tưởng ấy đều là hư vọng, ảo ảnh, không đúng 
với Sự Thật. Sự chống báng này là một lợi khí cho 
Cankara và các đồng chí, vì là một động cơ thúc đẩy 
phái Bất Nhị Nguyên cực lực bênh vực quan hệ của 
mình bằng cách xiển dương nên triết lý của họ. Nhờ 
vậy mà có nhiều phái xưa cũng như nhiều phái mới đã 
xu hướng hoặc tham gia vào công cuộc phục hưng Ấn 
Độ giáo, theo đường lối của Advaita. 

Tuy nhiên, phe chủ trương tôn thờ Visnou và Civa 
không phải vì thế mà chịu lép vế. Đó là phe bảo thủ, 
với họ, đáng tin chỉ có những thuyết căn cứ trên kinh 
điển xưa mà thôi. Trong phe chống đối này, danh tiếng 
nhất là Luận sư Râmânuja (lối 1050-1137). 

2- Thời đại ưu thế của Hồi giáo (1206-1526 sau J.C.) 

Năm 1206, sau khi vua Mohammed Ghori thăng 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 55 





hà, một tướng lãnh của vua, Kutb-ud-din Aibak, tự tôn 
làm vua tại Delhi và từ đây bắt đầu một triều đại Hồi 
giáo khá dài. Về sau, ở nhiễu nơi trên đất Ấn, nhiều 
thành thị Hồi giáo nổi lên và, trong một thời gian chịu 
thần phục Delhi. Tuy nhiên, lúc ấy, chưa thật có một 
quốc gia Hồi giáo thống nhất. Cạnh những lãnh thổ 
Hồi giáo này. những vương quốc Hanh đu còn tổn tại, 
nhờ vậy mà Ân Độ giáo, dù bị áp lực mỗi lúc mỗi gia 
tăng của một số dân theo Hồi giáo, vẫn sống độc lập ở 
nhiều vùng và tiếp tục hành đạo theo tông: phong của 
mình. Một trong những cứ điểm chính của Ấn Độ giáo 
là vương quốc Vijayaragara, thiết lập năm 1336. Đây 
là bức trường thành đã ngăn chận con đường tiến của 
Hồi giáo cho đến lúc Delhi bị tàn phá (1565) bởi cuộc 
liên binh của các chư hầu Hồi giáo vùng Dekkhan 
Nam Ấn. 

Các vua thừa kế trên ngai vàng của Vijayanaga 
nông trang, khuyến khích nên thi văn Phạn ngữ 
(sanscrit) và nền văn chương đang quảng khai của các 
thổ ngữ miền Nam Ấn. Đây là một lối gián tiếp ủng hộ 
Ấn giáo mà người ta bảo là, lúc ấy, có hai đại diện lỗi 
lạc: 1) Sâyana, vừa là Thượng thư của vua Harihara II, 
vừa là một nhà bình giải kinh Phệ đà đại tài; 2) 
Mâdhava, Thượng thủ của Tu viện do Cankara thành 
lập và tác giả nhiều sách về Phệ đàn đà (Védanta). 


Về triết học, hệ thống Cankara tiếp tục đứng đầu 


56 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





hàng, dù rằng dưới thời này có nhiều môn phái khác ra 
đời hoặc thiên về Visnou hoặc thiên về Civa. Bên 
Chính lý (Nyâya) cũng có một phái mới. 

Điều đặc biệt là trong thời này, mối liên lạc giữa 
người Ân và các vua Hồi giáo, trước kia rất căng 
thẳng, nay đã được cải thiện khá nhiều, thành ra giữa 
tín đồ hai đạo cũng có một sự thỏa hợp tạm thời, do 
đây phát khởi một phong trào tìm hiểu và thông cảm 
hỗ tương, nhằm thống nhất hai tín ngưỡng trên cao 
tầng. Kabir (1440-1518, một nhà dệt thẩm, là một 
trong số người để xướng hăng hái nhất phong trào này. 
Kế đó và đồng thời, có Nânak (1469-1538) đứng ra 
sáng lập phái Sikhs, hiện còn thịnh hành ở Penjab. 

3- Thời đại các vua Mông Cổ (1526-1761) 


Năm 1526, Baber, vua nước Caboul, cử một đạo 
binh 12 nghìn người, xâm nhập miễn Bắc Ấn Độ, vây 
khốn thành Delhi của vua Hồi và thiết lập một triều 
đại Mông Cổ mà quyền thống trị đã kéo dài, trên thực 
tế, đến năm 1761, và trên danh nghĩa, đến năm 1857. 
Lúc uy thế của Mông Cổ đến tột bực, văn hóa Mông 
Cổ trên đất Ấn nẩy nở huy hoàng và sáng tạo nhiều 
công trình tuyệt tác. Điểm nên ghi nhất là chính sách 
"hòa bình tôn giáo" của Akbar (1556-1605) mà mục 
đích là liên kết Ấn Hồi thành một khối đã làm phát 
sanh, cạnh những môn phái hiện hữu, nhiều môn phái 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 57 





khác đồng một chí hướng. Nhưng tất cả những cố gắng 
ấy chỉ đem lại một sự thành công hữu hạn và kéo dài 
không bao lâu, bởi lẽ lòng cuồng tín phục phát luôn là 
trở ngại cuộc hòa giải. Vậy thì, dù có uy thế mạnh và 
dù có đông người, Hồi giáo không ảnh hưởng được Ấn 
giáo và nên triết học Ấn giáo tiếp tục tiến bước theo 
những con đường của các thời trước vạch. 

Dưới triều Mông Cổ này, triết thuyết của Cankara 
cũng tiếp tục dẫn đạo, cũng như các môn phái chuyên 
thờ thần Visnou hay Civa tiếp tục tranh giành ưu thế, 
với một sức hăng hái không giảm mức độ. Trong khi 
ấy, như đã nói, 7 môn phái triết học mới ra đời. 

Tất cả các phái mới này chống lại Cankara và 
khẳng nhận tính cách chân thật của thế giới và sự cách 
biệt giữa những tiểu linh hồn được giải thoát rồi với 
Đại linh hồn. Đó là điểm chung, còn nếu lấy từ phái 
mà xét thì thấy có 5 phái chủ trương lấy Visnou và 2 
phái lấy Civa làm chúa tế bất diệt của thế giới. 

Về mặt sách vở kinh điển, có một sức sáng tác 
đáng kể, chung cho nhiều môn phái, cựu và tân. 

Một số triết gia cố gắng hợp sáu phái triết học 
xưa dưới một lý thuyết chung, mà họ cho là cội cả còn 
6 phái là những cành từ cội ấy phát xuất ra. 

Về vấn để thần khải, cũng có nhiều lối giải thích 
mới, hướng về chỗ dung hòa. 


5§ TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





Thời Mông Cổ, khi chấm dứt, đã chấm dứt luôn 
sự kểm hãm tư tưởng Ấn giáo. 


*k*% 


4- Thời đại lệ thuộc Anh quốc (1716-1947) 


Khi, vào giữa thế kỷ thứ XVIHI, vương quyển Đại 
Mông Cổ trên đất Ấn khởi sự về chiều, công ty Anh 
quốc (một hình thức thuộc địa xưa lấy thương mại làm 
bình phong) gọi là công ty Đông Ấn đã thành tựu trong 
việc đặt dưới quyền lãnh đạo của công ty một vùng đất 
càng lúc càng mở rộng, và rốt cuộc, hoặc trực tiếp, 
hoặc gián tiếp, lệ thuộc toàn nước Ấn. Sau cuộc khởi 
nghĩa của dân Ấn năm 1857, Anh - Hoàng thay cho 
công ty Đông Ấn làm bá chủ, và ngày 28/4/1876, Nữ 
hoàng Victoria lấy hiệu Hoàng đế Ấn Độ. Gần suốt hai 
thế kỷ bị chiếm cứ, với sự áp dụng phương pháp kinh 
tế và kỹ thuật Tây phương một sự thay đổi vĩ đại đã 
thành công trên đất Ấn. Việc dùng Anh ngữ làm 
chuyển ngữ ở cấp trung học và sự thiết lập những đại 
học đường dạy bằng tiếng Anh (1835-1857) làm cho 
những tư tưởng Tây - phương và các khoa học thiên 
nhiên được rộng truyền trong dân chúng. Nếu cuộc Âu 
hóa nước Ân không được tiến nhanh như ở các nước Á 
Châu khác, có nhiều nguyên nhân. Nước Ấn quá lớn, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 59 





đất đai rất rộng lại thêm dân chúng quyết liệt bảo thủ 
và Chính phủ Anh cũng không có lợi gì mà xúc tiến 
công cuộc mở mang cho đúng mức. 

Về phần lịch sử chính trị, chúng ta đã xem qua 
rồi. Bây giờ nên đặt vấn để tìm xem coi, trong thời đại 
bị ngoại xâm chiếm cứ cai trị này, nền triết học Ấn Độ 
có chịu ảnh hưởng nào của Tây phương không. 

Điều chẳng thể nghi ngờ là triết học Ấn đã mở 
mang to rộng nhiều, trước hết vì sách vở thời xưa 
không ấn loát được bao nhiêu, người hiếu học muốn 
học lại ầm không ra, còn bây giờ thì muốn ¡n ra bao 
nhiêu cũng được, giá cả lại rẻ. Gia dĩ nhờ công trình 
khảo cứu của các nhà bác học Anh, sau có người Ấn 
nối gót, những vấn đề triết lý rắc rối và mối tương 
quan giữa những vấn để ấy được trình bày tường tận, 
trong những sách viết hoặc bằng Anh ngữ, hoặc bằng 
những thứ tiếng bình dân của quần chúng. Do đây mà 
số người lưu tâm nghiên cứu triết học mỗi lúc mỗi 
tăng. 

Ngược lại, những tập quán, xưa cả nghìn năm về 
lối giải quyết và giảng dạy triết học, càng ngày càng 
thoái bước. Từ thời đại Phệ đà, người ta chỉ dùng chữ 
Phạn (sanscrit) để diễn đạt và truyền bá tư tưởng triết 
học của Ấn. Với sự xuất hiện của nhiều thứ tiếng tân 
thời đủ sức diễn đạt phần thâm thúy của văn chương, 

với sự xâm nhập của Hồi giáo làm cho Ấn Độ giáo mất 


60 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





nhiều trung tâm văn hóa, chữ Phạn không còn chiếm 
ưu thế nữa. Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng chữ Phạn 
đã bị bỏ rơi hẳn: trong việc cúng tế, ở các nhà trường, 
Phạn ngữ còn dùng, còn dạy, nhưng dụng lực của nó 
kém rất nhiều đối với thời xưa. Danh từ "pandit" hay 
nhà bác học được dùng để chỉ những người lỗi lạc 
trong việc học hỏi chữ sanscrit và thường được tôn 
trọng như những bậc Đại sư về cổ học. 

Đồng thời một phong trào canh tân đã nổi lên 
trong việc đem những triết lý rất giá trị của Ấn ra diễn 
giải theo một đường lối mới, hạp với trào lưu, để tránh 
trái ngược với những khoa học tân thời hay những đòi 
hỏi xã hội của tình trạng mới là tình trạng một cộng 
đồng thống nhất. Tuy nhiên, các nhà bảo thủ khư khư 
giữ chặt quan điểm của họ mà bảo rằng, khoa học dầu 
tiến bộ đến đâu, vẫn ngự trị được thế giới hữu hình mà 
thôi, trong khi những gì dạy bảo trong các thánh kinh 
xưa, về phương diện thờ cúng giai cấp, thần thánh, 
huyền diệu, v.v... thuộc về thế giới siêu việt, không 
thể lấy khoa học mà phê bình phán đoán được. Các 
nhà chấn hưng tôn giáo, lại nghĩ khác. Với họ, có 
những cái phải nắm giữ, vì đó là sự thật không thể chối 
cãi, như sự hiện hữu của một Chúa TỂ bất diệt, luật 
nhân quả, sự chuyển kiếp và sự giải thoát. Nhưng mặt 
khác, có những cái chẳng nên chấp nhận trong trạng 
thái hiểu sai giải lầm, như vấn để đa thần, giai cấp và 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 61 





nghỉ thức lễ bái, mà nay cần phải đặt lại cho đúng với 
tính lý của cựu giáo. 

Vào thời cận kim, nhiễu triết gia Ấn Độ đã ra 
mặt, dùng Anh văn mà sáng tác nhiều kinh sách có vẻ 
ít nhiều độc lập đối với truyền thống Ân Độ nhưng 
mang khá nhiều dấu vết ảnh hưởng các triết gia Tây 
phương, như Kant, Hegel, Alexander, B. Russel, v.v.. 
Đồng thời có nhiều triết gia Anh đã xây dựng một vài 
hệ thống tư tưởng mới, nói là của Ân, nhưng thật là 
theo khuôn mẫu của Âu Châu. 


Sự tham cứu triết học Âu Tây có thể đưa người 
Ấn đến bước từ bỏ truyền thống nghìn xưa của họ, để 
thiết lập. và khuếch trương một nền triết học mới, 
mang sắc thái của dân Ân không? Hiện nay, thật khó 
mà tiên đoán điều ấy. Tuy nhiên, có điều mà ai cũng 
biết, là người Ấn không bao giờ bỏ rơi tông phong đạo 
đức của họ. Họ có thể giải thích kinh sách xưa của họ 
bằng những phương pháp và đường lối mới, kể ra rất 
nhiều và thay đổi mãi, nhưng họ luôn luôn bảo vệ văn 
hóa và triết lý của họ. 

Ngày 15-8-1947, vua Georges VI tự thoái vị 
Hoàng đế Ấn Độ và nước Ân được tuyên bố độc lập 
trong Liên hiệp Anh. Đồng thời những vùng Đông Bắc 
và Tây Bắc có nhiều dân Hồi giáo ở, người ta đã tách 
ra để lập nước Pakistan (Hồi quốc). Sự phân qua lãnh 
thổ này sẽ có ảnh hưởng thế nào trong đời sống tinh 


62 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





thân và tâm linh của Ân? Chỉ có tương lai mới trả lời 
câu hỏi này được. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 63 





PHẦN THỨ HAI 
VŨ TRỤ QUAN 
VÀ NHÂN SANH QUAN 


c “=. 
(ca 2t /„“= G) 
G1 Ñz› ` ST 
len “z*‡ 2=. 
g” €3 Lj n3 


CHƯƠNG I 


ÿ|„ 





A- Phương tiện tri kiến 

Trừ phái Ajnâvanadins, các triết phái khác của 
Ấn Độ đều dạy rằng vấn để sanh hóa, tuy là huyễển 
diệu, bí hiểm, vẫn có thể giải thích được đối với tâm trí 
con người. Tất cả những gì con người tự cho là biết 
được về vấn để vũ trụ sinh hóa, gọi là Tri kiến (la 
Conna1Issance). 

Trong triết học Ấn Độ, có 9 phương tiện để đắc 
Tri kiến: 


1- Thụ hay Thụ cảm (perception) do sự tiếp xúc 


64 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





của giác quan với sự vật bên ngoài (ngoại cảnh) làm 
phát sinh trong con người. 

2- Suy luận (inférence) 

3- Bằng chứng được thừa nhận (témoignage 
auforIsé), hoặc thiên nhiên, hoặc siêu nhiên. 

4- Tương tự suy luận (analogie), lấy một việc đã 
biết mà suy ra những việc tương tự chưa biết. 

5- Sự hiển nhiên (évidence) 

6- Phi hữu (absence) 

7- Sở hữu (sambhâva) cái có trong sự vật 

8- Thái độ hay phản ứng (attitudes) 

9- Thần thoại, truyền kỳ (légendes) 

Đa số các phái triết học chấp dụng ba phương tiện 
đầu. Phái Duy vật chỉ chấp nhận phương tiện 1; Kỳ na 
và Phật giáo, phương tiện 1 và 2; Chánh Lý và Thắng 
Luận, phương tiện I1, 2, 3 và 4, v.v... 

B- Trỉ kiến thiên nhiên và siêu nhiên. 

Mỗi triết gia đều ít nhiều quả quyết rằng họ đã 
đạt đến một sự hiểu biết chân chính về vũ trụ. Để giải 
thích sự sai biệt giữa quan điểm của họ và quan điểm 
của người khác, họ bảo là tại những người này chưa đi 
sâu vào nội giới hoặc ngoại giới, và ngày nào những 
người dị kiến với họ đã thâm nhập đúng mức như họ, 
cái thấy biết hay tri kiến đôi bên sẽ như nhau. Thế thì 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 65 





cái Tri kiến ở đây là một tri kiến thiên nhiên, dựa trên 
cái bản năng thiên nhiên của nam. Nhưng cái bản năng 
này không đồng đều ở mọi người, cao thấp, rộng hẹp, 
tùy từng cá nhân. Có hạng người mà khả năng tri thức 
vượt hẳn lên mức bình thường của đa số, bởi 2 nguyên 
do. Hoặc nhờ nghiệp lành ở các đời trước trong quá 
khứ, cho nên nay sinh ra là có những biệt tài lạ lùng, 
đó gọi là bậc đại căn đại cơ. Hoặc là nhờ công phu tu 
tập trong hiện đời cho nên ngay đây được những khả 
năng tâm trí đặc biệt gọi là thần thông (pouvoirs 
spIrituels). Thí dụ, nhờ tu theo phép Du già (yoga), như 
thiển định, hành giả (le pratiquant) xé tan màn Vô 
minh bấy lâu che lấp mắt trí, không cho tiếp xúc với 
cảnh chân thật. Một khi mây mờ Vô minh đã dẹp, 
hành giả chẳng những biết rõ vũ trụ và Chân Ngã của 
mình, mà còn biết luôn đến những việc của quá khứ và 
VỊ laI. 

Về sự tin tưởng ở khả năng tự giác này, có một 
tiểu dị giữa một bên là Phật giáo và Kỳ na giáo, một 
bên khác là Bà la môn giáo. - Bà la môn giáo đồng ý 
với hai tôn giáo trước rằng con người có thể trông cậy 
nơi bản năng tu tập uốn nắn của mình mà đạt đến 
chánh Tri kiến (la vraie Connaissance). Nhưng đó 
không phải là con đường duy nhất, bởi lẽ, theo Bà la 
môn giáo, còn Kinh Phệ đà là con đường siêu nhiên. 
Và đây mới là con đường toàn thiện và cặn kẽ, bởi vì 


66 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





do Thần ứng dạy (thần khải). 


Để tóm tắt, triết học tôn giáo Ấn Độ nhận có hai 
con đường hay hai phương tiện đạt đến chánh Tri kiến. 
Một là con đường cổ điển, lâu xưa, siêu nhiên, do Kinh 
Phệ đà vạch. Hai là con đường thiên nhiên của đức 
Phật và Mahâvrra (Kỳ na giáo), dựa trên sự quán sát 
của một trí tuệ thanh tịnh, do tự sức con người un đúc. 
C- Tiếng và Ý niệm 

Theo quan niệm của thời Phệ đà, tên của một 
người hay một vật gắn chặt với người hay vật nó chỉ. 
Vậy tên là phần vô hình của người hay vật. Khoa phù 
chú tin dùng quan niệm này trong việc ếm đối, cầu 
khẩn của họ. Nhiều triết phái cũng nhìn nhận để giải 
thích sự linh thiêng của "tiếng" (mot) trong Kinh Phệ 
đà. 

Các nhà văn phạm (øgrammairiens) tự đặt câu hỏi: 
"Do đâu mà một tiếng - sự cấu kết của nhiều âm - lại 
có thể gợi được bên trong của tôi và những người khác, 
một biểu tượng (une représenfation) nào đó - thí dụ 
tiếng "ngựa" - dù rằng tiếng ấy, hoặc đơn âm, hoặc đa 
âm tự nó không có một khả năng khêu gợi nào cả"? 

Đáp lại câu hỏi ấy, các nhà văn phạm đã đưa ra 
giả thuyết như sau: trong mỗi tiếng có một linh hồn 
tiềm ẩn, khi tiếng được miệng người phát ra, linh hồn 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 67 





trong ấy liền khai triển như một đóa hoa nở sè cánh, 
gây khêu gợi trong nhiều đầu óc. Lối giải thích này chỉ 
được phái Yoga-Štra của Pentajali chấp nhận, còn đa 
số các phái khác lại tin rằng, giữa vật và tiếng, có một 
sự liên quan ở chỗ căn nguyên, chớ chẳng phải chỉ bên 
ngoài và ước lệ mà thôi, bởi vì, cứ ở mỗi đầu chu kỳ 
biến hóa của vũ trụ, đấng Hóa công Phạm Thiên 
(Bhraman) tạo sự liên quan ấy và truyền lại cho loài 
nam bằng cách thần khải. 

Trái lại, Phật giáo và một ít phái khác không nhìn 
nhận những khái niệm - mà "tiếng" là một - là những 
thực thể (réalité). Theo Phật giáo và các phái này, 
tiếng là do loài người tạo ra, vì vậy không có gì thật là 
xác định, và luôn luôn biến dịch giữa người khái niệm 
và vật được khái niệm. 

D- Thế nào là Chân thể (Réalité)? 


Dưới thời Phệ đà, dân tộc Aryen thấy trong lửa, 
trong cái sôi nóng của thị dục, trong cái chết lù lù đến, 
v.v... sự biểu hiện của những thần linh đang cao ngự 
trên thiên giới. Tuy sự biểu hiện ấy ngắn ngủi, không 
thể vì đó mà nghĩ rằng nó không chân thật. 


Về sau, quan niệm này được phát triển và người 
ta đã phân biệt có hai cái khác nhau và chống nhau: 
một là Bất diệt, hai là không Bất diệt. - Linh hồn là bất 
diệt, còn cá thể là không bất diệt. 


68 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





Vì linh hồn là cơ bản (fondement) bất diệt của 
vạn vật, linh hồn chân thật hơn thể xác. Đó là cái 
MỘT, hạt giống chung của vạn vật hay vạn hữu (tout 
ce qui exIste). Quan niệm này đã được trình bày trong 
kinh Rig-Véda và Upanishad từ thời xưa. 


Cứ theo đây thì vũ trụ muôn hình là biểu hiện 
(manifestation) của cái MỘT vô hình. Con người vì mù 
quáng không nhận thấy được sự thật này, nhưng khi 
thức tỉnh, hết chứng mù mắt, con người sẽ có khả năng 
đi từ những hình thức hạ đẳng đến mức tuyệt vời của 
sự thật hay Chân-Thể cứu cánh (Réalité ultime). 


Cái MỘT nói trên được quan niệm như thế nào? 
Có nhiều lối. 

Theo Tiểu thừa Phật giáo, cái Một đó là Niết bàn 
(nirvâna), khác biệt với ta bà (samsâra) hay cảnh thế 
gian này đây. 


Đại thừa Phật giáo lại nghĩ khác. Chỉ có Niết bàn 
là Chân Thể duy nhất, vạn hữu hay vũ trụ không gì 
khác hơn là một trò huyễn thuật, một giấc chiêm bao 
hay một hình ảnh từ Chân Thể phóng chiếu ra. Nói cho 
chí lý, Chân Thể ấy là KHÔNG, một cái KHÔNG 
hoàn toàn tịch diệt (vắng lặng), bất nhất bất nhị, phi 
hữu phi vô. Với chủ trương này, Niết bàn là Ta bà, Ta 
bà là Niết bàn, không có hai cái khác nhau như Tiểu 
thừa quan niệm, bởi lẽ không cội thì không bóng. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 69 





Chống lại thuyết KHÔNG hay CHÂN KHÔNG 
nói trên của Long Thọ Bồ tát (Nagarjuna) có thuyết 
Duy Thức cũng của Phật giáo. Theo thuyết này, cái 
Tuyệt đối hay Chân Thể không phải cái gì trống rỗng 
mà là cái THỨC thanh tịnh. Ngoại cảnh là do Thức tạo 
và phóng chiếu ra ngoài. Phái Duy Thức có ba cái 
Chân thể: 

1- Chân thể tuyệt đối (Réalité absolue) 

2- Chân thể tương đối (Réalité relative) của 
những yếu tố kết hợp thành thế giới hữu hình. 

3- Chân thể tưởng tượng (Réalité imaginaire) của 
những gì chúng ta tưởng tượng về một sự vật nào đó. 

Chân thể tuyệt đối là cái MỘT-VÔ-SAI-BIỆT, 
tức là còn nguyên vẹn, chưa biểu hiện ra thiên hình 
vạn trạng (non-différenclé). 


*k% 


Cứ như trên, những ý kiến của các triết gia về 
Thực Thể hay Chân Thể rất là sai khác. Nếu tất cả các 
cựu phái quan niệm Chân Thể một cách ngây thơ, dù 
rằng họ cảm thấy có nhiều cấp sự thật, tùy trình độ 
hiểu biết, hai phái lớn của Đại thừa Phật giáo (Chân 
không và Duy Thức) trái lại, quả quyết rằng thế giới 
vạn hữu, không có gì chân thật cả. Ý kiến này được 


70 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





Cankara của Ấn giáo về sau chia sớt. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 71 





CHƯƠNG II 





1- Sự cấu tạo thế giới 


Dưới thời Phệ đà, người Ấn chưa phân biệt được 
hai loại "động" (animé) và "bất động" (nanimé), trừu 
tượng (abstrait) và cụ thể (concret), vì vậy không có sự 
phân loại trong sự vật. Về sau, lần hồi, người ta mới cố 
sắp thành "nhóm" các vật riêng rẽ hay các sức mạnh 
thiên nhiên, và đồng thời người ta mới cố nhận định 
những mối tương quan giữa các nhóm ấy, nhưng chưa 
đi đến sự hệ thống hóa. 


Đến thời Phật giáo, một thuyết mới ra đời, tuy 
còn nhận những gì thuộc về trừu tượng, như đức tính, 
biến cố, trạng thái, v.v... là những yếu tố hiện hữu 
khách quan, gọi là đharma, vẫn là một thuyết mà mức 
độ triết lý cao hơn mức Phệ đà. Cao hơn ở chỗ Phật 
giáo phân biệt rõ ràng những vật hữu sinh (vivant) và 
vô sinh (non-vivant) và xem những vật hữu sinh (êtres 
vivants) là sự cấu hợp của nhiều yếu tố. Thế thì đối với 
Phật giáo, toàn thế giới là một đại cấu tạo, do sự hòa 


72 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





hợp của nhiều yếu tố, và những yếu tố này chẳng phải 
là những thể chất hằng thường, mà là những năng lực 
(énergies) tạm thời, vì tương hòa tương khắc mà biến 
hiện ra trong một thời hạn nào đó thôi, để rồi lặn mất. 


Phân tích vạn vật trong thế giới, Phật giáo nguyên 
thỉ nhận thấy tất cả đều là do những yếu tố - hay 
dharmas - giả tạm kết hợp tạo thành. Xúc tiến sự phân 
tích này, Phật giáo nguyên thỉ đã đi đến kết luận; căn 
bản của thế giới chỉ là một số đharmas cuối cùng, bất 
khả phân tích, và chỉ có những dharmas này mới là 
chân thật, còn vạn vật do sự kết hợp cấu tạo của chúng 
đều là tạm thời vô thường và giả dối. 

Phái Chánh Lý và Thắng Luận đã gom góp các 
dharmas, nhiều cả trăm trong Phật giáo nguyên thỉ, sắp 
thành 9 chất hay "đại": đất, nước, lửa, gió, khinh khí, 
không gian, thời gian, linh hồn và chất hữu tưởng. 


Kỳ na giáo nhận có 5 loại "hữu”: không, động, 
tịnh, vật chất và linh hồn. 


Phái Duy vật Cârvaka thấy có 4 yếu tố chân thật 
bất diệt là: địa, thủy, hỏa, phong. Về sau lại thêm 2 cái 
nữa là: không và thức. Không là không gian (espace). 
Thức là tánh biết (conscience). 

Đến Madhva, con số yếu tố căn bản lại bị kéo 
xuống còn 3: Thượng đế, linh hồn và nguyên chất 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 73 





(matière primordiale). Với phái Số Luận (Samkhya), 
con số 3 này còn có 2: linh hồn đa số và nguyên chất 
độc nhất. 


*k% 


Trái với các triết thuyết cho rằng thế giới do 
nhiều nguyên chất hay yếu tố sai biệt nhau tạo thành, 
có những triết thuyết khác cho rằng vạn vật chỉ có một 
bản thể duy nhất và chân thật. Phải nhận rằng quan 
niệm này, thật ra, không phải mới lạ mà là đã được 
trình bày trong kinh Phệ đà xa xưa, dưới giả thuyết một 
"người đầu tiên" bị phân chia để hóa thành vạn vật sai 
biệt. 

Phật giáo, đến thời Đại thừa ra đời, lại chấp nhận 
thuyết "Tất cả là Một" (Nhất thiết tức Nhất: Tout est 
Un). Một đây không có nghĩa là cái Tuyệt đối duy nhất 
(I' Absolu-Un), mà là cái Một trong đó mọi đối đãi đều 
vắng lặng. Một ấy là Niết bàn (nirvana), là nơi "không 
có đất, nước, gió, lửa, không có thế giới này thế giới 
kia, không có mặt trời mặt trăng. Trong Niết bàn, 
không có khứ lai, trụ diệt, sanh hóa; cũng không có 
căn bản, không có tiến bộ, không có đứng dừng. Niết 
bàn là như thị, là chân hữu” (II est). 


Niết bàn cũng không phải là cái "Không" của 


74 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





Long Thọ (Nagarjuna) của Đại thừa Phật giáo. 

Nhưng về sau cái "Không" này (Vacuité) lại được 
giải thích rộng đến mức tiếng một hình thức của thuyết 
Đa thần như chúng ta thấy trong các môn phái chuyên 
tôn thờ Phật A Di Đà (Amitâbha) trong Tịnh Độ Tông 
(Amidisme ou Secte de la Terre Pure) và Đại Nhật 
Như Lai (Vairocara) trong Mật Tông. 


*k*% 


Tóm lại, có thể sắp các triết thuyết giải thích thế 
giới thành 4 loại như sau: 


1. Chủ trương mọi vật được tạo thành là do sự tổ 
hợp của các đharmas bất diệt (Chánh Lý và Thắng 
Luận). 


2. Theo chủ trương loại này, các yếu tố hay 
dharmas riêng biệt, hợp tác với nhau theo luật nhân 
duyên (coopérant en Iinterdépendance), hóa ra muôn 
vật cùng hai giới, nội và ngoại, mà muôn vật cảm thấy 
(Phật giáo nguyên thỉ hay Tiểu thừa). 

3. Loại này cho rằng Tất cả đều do một bản thể 
duy nhất mà phát hiện ra (Số Luận). 

4. Quan niệm của loại chót này là: Bản thể chân 
thật của vạn hữu bất biến; vạn hữu chỉ là vọng tưởng 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 75 





do Vô minh làm phát sinh (Đại thừa Phật giáo và Phái 
Védanta của Cankara). 
2- Có một sự an bài trong thế giới không? 

Câu hỏi này được giải đáp nhiều cách. Trước khi 
xem qua những giải đáp, chúng ta nên minh định nghĩa 
của câu hỏi trên. Nói thế giới được an bài, tức nhận có 
một trật tự được thiết lập. Nếu nói không có sự an bài, 
tức là không nhìn nhận có một nền trật tự. Bây giờ 
chúng ta lần lượt xem qua ý kiến của các triết phái. 

1. Nếu có một cái gì chi phối thế giới, cái đó là sự 
ngẫu nhiên. Tình cờ mà vạn vật sanh, tình cờ mà sự 
việc xảy ra. 

2. Phái Duy vật nhận chịu có một trật tự thiên 
nhiên nhưng không nhận có một trật tự tinh thần. Vạn 
vật sinh thành biến hóa là do cái tự tính thiên nhiên 
của nó, không có một quyên uy điều khiển nào cả. 

3. Những triết gia nhóm này tin tưởng ở số mệnh, 
một số mệnh không căn cứ trên một cái gì tất cả và 
vượt hẳn trên quan niệm thiện ác của thế gian. Chính 
số mệnh này chi phối, quản trị thế giới. 

4. Một vài phái xem cái sức mạnh số mệnh ấy 
như là một sự cần thiết, trái lại một vài phái khác xem 
như là Thần Thời gian. Thời gian cấu tạo, xây dựng, 
Thời gian hủy diệt tàn phá, để xây dựng cấu tạo... Tín 
đồ của Thần Visnou (sáng tạo) và Thần Civa (tàn phá) 


76 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





thuộc phái này. 

5. Phái khác cho sức mạnh số mệnh ấy chính là 
Thượng đế Toàn Năng, nguyên nhân của mọi tác động 
ở thế gian, ý chí vô cùng tận, chi phối tất cả, làm trọng 
tài cho tất cả và tùy ý muốn của Thượng đế mà người 
đời làm thiện tạo ác. Không nói ai cũng thấy rằng với 
thuyết này, con người chỉ là những hình nộm mà mọi 
hoạt động đều tùy sự dựt dây của một Thượng đế uy 
lực vô cùng, lòng thương vô hạn và an bài mọi vật theo 
một trật tự tinh thần bất dịch. Mà như thế là có chỗ 
mâu thuẫn. Thật vậy, nếu Thượng đế trọn quyển hành 
động, muốn làm gì cũng được, lại thêm lòng thương vô 
hạn, tại sao Thượng đế không làm cho muôn loài, hay 
ít ra loài người, được lành mạnh và khôn ngoan hạnh 
phúc ai cũng như ai hết? 

6. Đa số các triết gia Ấn dạy rằng thế giới biến 
dịch theo những luật tự nhiên, luôn cả về hai phương 
diện vật chất và tinh thần. Cái ý niệm về một trật tự 
tinh thần, thật ra đã có lâu xưa, từ thời Phệ đà, và hợp 
với thuyết nghiệp báo và luân hồi, ý niệm này làm căn 
bản cho nền đạo đức của nhiều hệ phái triết học. 

Tuy nhiên, trong sự giải thích trật tự tinh thần này, 
có nhiều ý kiến bất đồng. Đa số cho rằng đó là một sự 
hiển nhiên, cần nhận định là đủ mà khỏi cần tìm kiếm 
nguyên nhân. Nhưng người tin tưởng ở thần quyền, cho 
rằng có bàn tay của thần linh, của Thượng đế xen vào. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 77 





Phe tin tưởng ở thuyết Tất cả là Một xem trật tự ấy là 
một biểu hiện của cái Một. Chót hết, phái xem vạn vật 
là huyễn tưởng, cho rằng thế giới chỉ là một quan niệm 
tạm thời, có giá trị đối với cái chân lý hạ đẳng mà thôi, 
và giá trị ấy sẽ tàn tạ tiêu tan ngay khi con người nhận 
thấy rằng thuyết đa nguyên là sai. 

3- Thế giới trong Không gian và Thời gian. 

Dưới thời Phệ đà, thế giới được mô tả như chia ra 
làm 3 phần: đất ở dưới, trời ở trên, và không gian là 
khoảng ở giữa. 

Cái ý niệm đơn giản đầu tiên này đã được phát 
triển thành một hệ thống vũ trụ toàn diện, có những 
hình thức khác nhau trong Bà la môn giáo, Kỳ na giáo 
và Phật giáo. 

Các triết phái của thời cổ điển đều đồng ý chấp 
nhận quan niệm sau đây: dưới mặt đất có nhiều địa 
ngục chồng chất thành từng giai tầng: từ mặt đất trở 
lên cũng có nhiều tầng trời. Giữa khoảng trời đất có 
núi Tu Di (Meru). Mặt đất chia làm nhiều "châu" 
(continents), xung quanh có biển cả bao bọc, như "Nam 
Thiệm Bộ châu" (JamBdvipa) của chúng ta đang ở đây. 
Theo quan niệm cổ thời, thế giới có ranh rấp và quan 
niệm này, đến nay, còn được Kỳ na giáo nắm giữ. Phật 
giáo và nhiều triết phái cho rằng vũ trụ vô tận vô biên, 
và trong vũ trụ có rất nhiều thế giới tiếp nối với nhau. 


78 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





Đời thái cổ, nhân loại hình như nhận rằng, về mặt 
hình tướng, thế giới là bất diệt và bất dịch, Người của 
Kỳ na giáo và phái Mimâmsa tán đồng quan niệm này. 
Về sau, người ta lại tìm biết coi tại sao có thế giới: vấn 
để nguyên nhân đầu tiên được đặt thành. Kế đó nữa là 
vấn để nguyên nhân căn bản, chính yếu. Sau rốt, với 
sự thành hình của thuyết nhân quả nghiệp báo, thuyết 
nguyên nhân đầu tiên bị bác bỏ. Sanh diệt, diệt sanh, 
nối tiếp nhau như một cái vòng tròn, không biết đâu là 
nguyên nhân đầu tiên. 

Vạn vật luôn luôn biến dịch, luôn luôn đứng trong 
một cái thế "trở thành" (en devenir). Từ đây, Ấn giáo, 
Kỳ na giáo và Phật giáo đã đồng ý đi đến sự nhận định 
theo đó thế giới biến đổi luôn, đi từ thiện xuống ác, để 
rồi từ ác trở lên thiện, thạnh suy, suy thạnh tiếp nối 
nhau, chi phối bởi những luật tự nhiên và những tương 
quan tinh thần, xã hội và chính trị. 


*k% 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 70 





CHƯƠNG III 





A) Đa thần 

Người Ấn giáo, Kỳ na giáo và Phật giáo, cho đến 
ngày nay, vẫn còn thờ nhiều thần linh, lớn nhỏ rất 
nhiều mà sự thờ cúng bắt nguồn từ thời kỳ Phệ Đà, có 
khi từ thời kỳ tiền sử. Dù rằng danh hiệu và đặc tính 
của đa số những thần linh còn được gìn giữ nguyên vẹn 
cho tới hiện nay, quan niệm về thần linh hay "người 
trời" (êtres célestes) đã chịu nhiều thay đổi lớn lao. 
Nhiều vị thần tiêu biểu cho những hiện tượng thiên 
nhiên (mặt trời, lửa), cho những tình cảm (nhân ái, thù 
ghét), cho những trạng thái (nóng sốt), cho những quá 
trình biến dịch (sự chết), tất cả được trình bày như 
những đối tượng khách quan. Ở chỗ kỳ thỉ, người ta 
chấp nhận những sức mạnh ấy là chính các thần thiêng 
liêng, hay ít ra là những biểu hiện cục hạn của các 
thần ấy. Các bài thánh ca Phệ đà nhân cách hóa các 
thần: các thần có hình dáng như loài người, có nơi cư 


§0 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





trú ở một cảnh giới siêu phàm; cũng như người, các 
thần có sinh ra nhưng bất tử. Khi quan niệm linh hồn ra 
đời, người ta xem linh hồn như những thần thiên nhiên, 
có thân xác riêng cũng như có trú xứ riêng. VỀ sau, 
một thuyết mới ra đời, theo đó người cõi trời (tức là 
các thần hay chư Thiên, như Phật giáo ở Trung Hoa và 
Việt Nam hay nói), tuy có cao hơn loài người, vẫn còn 
chịu luật luân hồi tái sinh chi phối, và mỗi thần có một 
nhiệm vụ trong quá trình diễn tiến của vũ trụ. Thí dụ: 
địa vị của một Đế Thích (Indra) luôn luôn tổn tại, bao 
giờ thế giới tổn tại, nhưng những linh hồn thi hành 
nhiệm vụ của Đế Thích thay đổi luôn, không lúc nào 
dừng. Các linh hồn có thiện căn thì sinh lên trời Đế 
Thích, làm công việc của Đế Thích, hưởng cuộc sống 
của Đế Thích, rồi đến khi thiện quả hưởng tận, trở 
xuống dương gian làm người với một thân xác và tên 
họ mới. Thế thì "chư thiên" chỉ có khác người thế gian 
ở chỗ cấp bậc mà thôi, tuy nhiên, họ vẫn được thờ kính 
và cầu khẩn. 


Các vị thần được quan niệm như trên, có một uy 
thế rất là hạn cục và mỗi vị có một phạm vi hoạt động 
riêng, không thần nào được xâm phạm quyển hạn của 
thần khác. Lại nữa, các thần, dầu một mình, dầu hợp 
lực với tất cả thần khác, không thể sáng tạo và cai trị 
thế giới. Các ngài cũng không phải người thiết lập 
những luật thiên nhiên và luân lý chi phối vạn vật, các 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 81 





ngài cũng không thể xá tội và giải thoát cho chúng 
sinh. Chẳng những thế, chính các thần còn kẹt trong 
trật tự bất diệt và chung cho muôn loài và dầu có 
những sức mạnh phi thường, các thần vẫn còn cần được 
giải thoát ra khỏi cõi sinh diệt. 

Phật giáo, Kỳ na giáo và những phái vô thần của 
Bà la môn giáo không tin có một đấng Sáng tạo. Theo 
họ, vạn vật sinh hóa, và vũ trụ biến chuyển theo Luật 
bất diệt tự nhiên. 

Các phái Phệ đàn đà, các luận sư của phái Du già 
và phái Thắng nghĩa chẳng hạn, cũng như người của 
các phái lớn của Ấn giáo, lại tin rằng mọi vật, mọi 
việc trên thế gian, dầu thiện, dầu ác, đều do ý muốn 
của một Thần tối thượng an bài, sắp đặt. Vị Thần này, 
khác với các thần khác, có từ vô thỉ (sans 
commencement) và tổn tại mãi trong bất diệt. Chính 
Ngài thống ngự thế gian, đứng ngoài quyền chi phối 
của nghiệp báo, đau khổ và tình dục, và điều khiển vũ 
trụ với một quyền tự trị tuyệt đối. 

B) Thế gian chỉ có một Chúa TẾ độc nhất và hữu 
ngả (Isvara) 

Các triết gia Ấn Độ hiểu danh từ "chúa tể cần 
khôn bất diệt" như một nhân vật bất sanh bất diệt, độc 
nhất vô nhị, cao thượng hơn mọi loài trên mọi phương 
diện, quyển năng vô lượng, trí tuệ vô biên. Vị chúa tể 


§2 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





ấy đã sáng tạo ra thế giới và sắp đặt mọi việc đúng 
theo một mục đích nào đó; ngài nắm quyền sinh diệt; 
từ chỗ không - không, ngài tạo ra muôn loài, khải hiện 
để dạy cho chúng sinh biết những luật thiên nhiên và 
đạo đức và, chót hết, cầm cân công lý bằng sự thưởng 
phạt, tùy hạnh nghiệp. Vị chúa tể là đấng hoàn toàn về 
đạo đức và có khả năng, chẳng những ban những ân 
lành tạm thời, mà còn ban luôn sự giải thoát. Đó là đại 
khái những ý niệm về đấng Chúa TẾ /svara. Về chi 
tiết, tùy triết gia mà có sự sai khác. Thí dụ, vị Chúa Tể 
ấy (hay Thượng đế) chẳng những là nguyên nhân hữu 
hiệu (cause efficiente) mà còn là nguyên nhân vật chất 
của thế giới. Họ vẫn còn cãi nhau về điểm Thượng đế 
có đức tướng hay không, có đứng trên quan niệm thiện 
ác hay không, v.v... Nhiều kinh sách không mô tả một 
cách thiết thực diện mục của Thượng đế mà để cho 
người tự ý phối hợp thượng đế Isvara với Thần Visnu, 
Thần Civa, v.v... Ngoài ra còn nhiều ý kiến khác, phái 
này bảo Thượng đế chỉ có thể là Visnu, phái khác bảo 
đó là Civa, khiến người ta dễ cho đây là thuyết đa 
thần. Thật sự, quan niệm về Thượng đế độc nhất và 
các thần vô số kể rất khác nhau xa. Các thân tiêu biểu 
cho các sức mạnh thiên nhiên và những quyển năng 
của vạn vật, còn Isvara - Thượng đế độc nhất - là một 
lối nhân cách hóa cái trật tự thiên nhiên và đạo đức 
của vũ trụ, là một cái toàn thể có tổ chức đàng hoàng. 


.AZ ÿ i2 .À À 
Trong triết học cổ điền, quan niệm về Isvara được 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 83 





biểu hiện dưới hai hình thức khác nhau. 

1. Kinh Rig-Véda dạy rằng nguyên nhân đầu tiên 
của vũ trụ là Thượng đế hữu ngã, ngài đã bỏ ra một 
phần tư của Tự thể (Soi) để sáng tạo vũ trụ còn ba 
phần tư giữ lại để cao ngự trên thế gian. VỀ sau, tới 
thời kỳ Áo nghĩa thư, Gita... quan niệm này bị sửa đổi: 
không có sự chia ra làm hai phần riêng biệt, Thượng 
đế vừa ở trong lòng của vũ trụ mà cũng vừa siêu viỆt. 
Thế thì Thượng đế vừa là một nhân vật đối chiếu với 
con người ở chỗ căn bản, mà cũng vừa là căn nguyên 
hữu tướng, vật chất, của mọi sự mọi vật, thuộc tâm linh 
hay không thuộc tâm linh. Nhiều kinh sách của Phệ 
đàn đà, nhất là kinh sách của hai phái chuyên thờ 
Visnu và Civa, đã dùng nhiều cách để giải thích tại sao 
Thượng đế vừa khác lại vừa không khác với các linh 
hồn cá nhân, hầu làm cho óc suy luận con người tầm 
thường nhận được mối tương quan khó hiểu vừa nói. 

2. Ngược lại với thuyết này là thuyết theo đó vạn 
vật nằm trong Thượng đế và từ Thượng đế mà xuất 
phát ra, những phái Chánh lý. Thắng luận và Du già và 
nhiều phái khác về sau nhấn mạnh về sự không biết rõ 
rệt giữa Thượng đế và thế gian. Thế thì những phái 
này thuộc phe thần giáo, nhưng quan điểm của Thần 
giáo này không giống với quan điểm của Cơ Đốc giáo. 
Theo Cơ Đốc giáo, Thượng đế từ chỗ không có gì đã 
dựng lên vũ trụ, còn những triết gia thân giáo của Ấn 


§4 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





lại nghĩ rằng Isvara chỉ thủ một vai tuổng phối hợp và 
điều khiển những cái gì đã có sẵn trong vũ trụ không 
biết từ thuở nào, cái đó là vật chất và linh hồn vô số. 
Vậy không có vấn đề Thượng đế sáng tạo. 
C) Thuyết ''Tuyệt đối vô tướng vô ngã"' (Brahman) 
Từ thời Phệ đà, nguyên nhân đầu tiên của vạn vật 
đã được trình bày, chỉ định, bằng một danh từ vô tính 
(nói trống), như "brahman" (phạm thiên), "sát" (hữu), 
"tat" (như thị), "ekam" (Nhất)... hay bằng một danh từ 
khác như "âtmân" (Tự thể)... Tuy nhiên, đừng tưởng 
rằng ở thời xa xưa ấy, người ta đã đạt đến cái quan 
niệm một Tuyệt đối vô tướng vô ngã, bởi vì lẽ trong 
kinh Phệ đà có những đoạn mà brahznan được diễn tả 
như một vị thần, như một Thượng đế (Ĩcva), như một 
purusa (người đầu tiên). Về sau lâu, người ta mới thấy 
sự cần thiết phải phân biệt giữa người và vật, giữa cái 
Chân thật vô thượng như một vị thần hữu ngã hay như 
một vật đầu tiên vô ngã. Đối với vấn đề này, có hai 
quan niệm khác nhau như chúng ta vừa thấy. Phái chủ 
trương Thượng đế hữu ngã cho rằng Thượng đế đối với 
vũ trụ có hai loại tương quan, một vô ngã, một hữu 
ngã. Còn phe ngã theo thuyết Tuyệt đối vô ngã bảo 
rằng Isvara hữu ngã chỉ tiêu biểu cho một tia sáng của 
Tuyệt đối mà thôi. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 85 





D) Quan niệm về Thiêng Liêng của các phái Vô 

Thần 

Vô thần ở đây không có nghĩa là vô tôn giáo, mà 
là một danh từ dùng để chỉ, chẳng những người hoài 
nghĩ, duy vật, không tin có một cái gì gọi là thiêng 
liêng, là siêu phàm, mà còn để chỉ những khuynh 
hướng tôn giáo không chấp nhận sự hiện hữu của một 
Thượng đế hay một Thân thượng đẳng nắm quyển chi 
phối vũ trụ nhưng nhìn nhận có nhiều thần, tin tưởng ở 
một nền trật tự đạo đức, ở luật luân hồi tái sinh và ở sự 
giải thoát, và phát biểu một tâm trạng thuần túy tôn 
giáo, xuyên qua sự thờ phụng các bậc thánh hiển. Theo 
nghĩa này thì các phái Mimâmsâ, Số luận cổ điển, Kỳ 
na giáo và Phật giáo đều là những hệ thống tôn giáo 
vô thần, nghĩa là "vô chủ tể vũ trụ". 

Đối với các triết phái tin ở vị Chủ tẾ này, Thượng 
đế vừa là trụ cốt của nền trật tự thiên nhiên và đạo 
đức, mà người ta nhận thấy sự biểu hiện trong cái thế 
biến dịch của vũ trụ và trong sự thưởng lành phạt dữ, 
vừa là người tiết lộ Chân lý, và lý tưởng đạo đức, là 
đấng cũu rỗi và giải thoát. 

Những triết phái tôn giáo vô thần, theo nghĩa định 
ở trên chủ trương ngược lại rằng: 1) sự biến dịch, tiến 
hóa của vũ trụ là luật nhân quả nghiệp báo chi phối, 
chứ không có bàn tay của một Chủ tế nào xen vào; 2) 


§6 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





có các thần (chư Thiên), nhưng các thần này có trong 
thời hạn dài vắn tùy thiện nghiệp của mỗi vị, và sự 
hiện diện của họ là một sự hiện diện để vừa giúp vào 
sự thưởng phạt của luật nghiệp báo mà thôi; còn việc 
khai thị Chân lý thì đó là công việc của các bậc Thánh 
nhân và chư Phật; đến như sự giải thoát, thì tự ai nấy lo 
cứu rỗi lấy mình, không ai ban cho ai được. 

Thái độ Phật giáo nguyên thỉ là như thế. Nhưng 
với Đại thừa Phật giáo, những ý niệm về các vấn để 
trên, nhất là vấn đề giải thoát thay đổi nhiều. Nếu Phật 
giáo nguyên thỉ tin giải thoát là bổ cảnh Ta bà này để 
sang một cõi khác gọi là Niết bàn, Đại thừa bảo Ta bà 
và Niết bàn là một. Sự đối lập giữa những ý niệm khổ 
và sướng, triển phược và giải thoát, là những điều do 
óc tưởng tượng của con người bày ra. Tất cả là Một, tất 
cả đều nằm trong cái Một và trong cái Một không có 
sướng khổ, trói trăn và cởi mở. Thoát được cái gọng 
kểm đối đãi - hay nói một cách khác, đừng sống trong 
tương đối nữa, - là giải thoát, giải thoát ngay đây, là 
đạt đến Tuyệt đối ngay đây. Nhưng vì đa số khó thấu 
hiểu cái quan niệm cao siêu này, Đại thừa phương tiện 
tượng trưng cái Tuyệt đối hoặc bằng Phật A Di Đà mà 
nghĩa là Vô lượng Quang và Vô lượng thọ, hay bằng 
Phật Tỳ lô giá na (Vairocana) mà Tàu dịch là Đại Nhật 
Như Lai, đúng với cái nghĩa đen của chữ Vairocana là 
mặt trời. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 87 





CHƯƠNG IV 





A) Hữu động (animé) và bất động (inanimé) 

Dưới thời Phệ đà, kinh điển chưa phân tích rõ 
ràng sự cách biệt giữa vật hữu động và vật bất động; 
hơn nữa, kinh điển ấy còn chấp nhận sự hiện hữu của 
một sự sống hữu thức chẳng những trong các hiện 
tượng đặc biệt của thiên nhiên mà còn trong những 
tính tình, trạng thái, biến cố, hoạt động, thậm chí trong 
những vật dụng do loài người sáng chế ra. Đến thời 
Áo-nghĩa-thư (Upanisha), sự phân chia giữa hai cái 
động và bất động bắt đầu thiết lập và chế ngự nền triết 
học cổ điển. Tuy nhiên ranh bạn của sự sống được mỗi 
môn phái ấn định khác nhau: đối với Kỳ na giáo, mỗi 
một cục đất, một ngọn lửa, một giọt nước và ngay đến 
gió đều là thân thể của những sinh vật; Ấn Độ giáo 
nhận thảo mộc là sinh vật trong khí, đối với một ít chi 
phái Phật giáo, thảo mộc chỉ là những vật bất động. 


Đối với Phệ đà, sự sống hoàn toàn ý thức của một 


88 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





sinh vật tùy thuộc điều kiện tiên quyết là sự hiện hữu 
trong sinh vật ấy một ít yếu tố hiện sinh như sinh lực 
(asu, Jĩva) v.v... Theo thuyết "chư pháp giả hợp" của 
Phật giáo, một sinh vật là một sự liên tục (continuité) 
của các "pháp" như sự tương tục của một giòng nước 
chảy đều; một ít trong những "pháp" (dharmas) ấy, như 
sinh lực, sức nóng và ý thức, được xem như những điều 
kiện tất yếu để bảo tồn và liên tục dòng sóng nói trên. 
Trong những hệ thống triết học nhìn nhận có những 
linh hồn cá nhân, sự sống chỉ có được khi có một điểm 
"linh quang" (monade spirituelle) nhập vào thể xác; 
linh quang ấy là yếu tố tối cần, các yếu tố khác, tuy có 
lợi ích cho sự sinh tổn, vẫn là phụ thuộc. Theo quan 
điểm này, mỗi sinh vật gồm có hai phần khác nhau, 
một là vật chất, hai là tinh thần. Sự phân chia này 
chiếm một địa vị quan trọng trong triết học tôn giáo Ấn 
suốt 2.500 năm. 
B) Vật chất 

Những quan niệm Ấn Độ về cái mà hiện nay 
chúng ta gọi là "vật chất" (la matière) đã phát triển bắt 
từ những ý niệm về các sức mạnh thiên nhiên mà họ 
cho là thật có và khách quan. Thế thì, đối với người 
Ấn, không có vật chất bất động và, một đàng khác, 
cũng không có gì hoàn toàn "tĩnh thần" như chúng ta 
nói hiện nay, nghĩa là tất cả những hiện tượng về tâm 
lý vẫn có những cơ bản vật chất. Những quan niệm dị 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 89 





biệt trong các kinh cổ Phệ đà, đến thời Cổ điển, đã kết 
thúc bằng hai lý thuyết mà tất cả các môn phái triết 
học đều chấp nhận một thế này hay một thế khác: 

I- lý thuyết theo đó tất cả các yếu tố của vũ trụ 
đều riêng biệt nhau. 

2- lý thuyết chủ trương chỉ có một vật chất tổng 
quát (matière globale), bắt từ đây vạn vật biến hiện ra. 

Theo các môn phái Cârvaka và Vyâyâ-Valcasika, 
những chất bất khả phân tích của vật chất là 4 nguyên 
tố (Tàu gọi là "đại") sau đây: đất (địa), nước (thủy), 
lửa (hỏa) và không khí (phong). Mỗi "đại" này do vô 
số cực vi hay nguyên tử (atomes) cấu kết tạo thành. 
Cực vi không thấy được bằng mắt thịt, nhưng khi cấu 
họp thành hình tướng thì hình tướng là vật thấy được. 
Phật giáo, cũng thế, cho bốn "đại" nói trên là nòng cốt 
cuối cùng của vạn vật thuộc loại "sắc" (rũpa), nghĩa là 
có hình dáng thấy được, nhận ra được bằng ngũ quan. 
Song le, những "đại" (mahâbhũta) ấy, đối với Phật 
giáo, không phải là những chất bất diệt, mà là những 
phần tử giả hợp của những năng lực hay sức mạnh 
thiên nhiên. 

Nhiều môn phái khác còn thêm vào 4 "đại" trên, 
một "đại" thứ 5 là "không", tức là không gian (espace). 


Trên đây là chủ trương của các phái cho vạn vật 
là do những yếu tố riêng biệt hợp thành. Còn sau đây 


90 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





là ý kiến của các phái chấp nhận có một vật chất tổng 
quát, chung cùng cho mọi loài. 

Kỳ na giáo giải thích rằng cái vật chất chung cùng 
đó không øì khác hơn là cực vi (nguyên tử). Ở chỗ căn 
bản chỉ có cực vi mà thôi; cực vi cấu kết với nhau mà 
làm phát sinh các hiện tượng của thế giới hữu hình. 

Phái Số luận (Samkhya) dạy rằng nguồn gốc của 
vạn vật là nguyên chất "prakrti" do ba yếu tố gọi là 
"suna" tạo thành, thí như một sợi giây ba tao. Yếu tố I 
là Safva có nghĩa là: chân thật, ánh sáng, trong sạch 
và nhân từ. Yếu tố 2 là Ra/as có nghĩa là: động, ham 
muốn. Yếu tố 3 là 7zmas có nghĩa là ngu dốt, nguồn 
gốc của ác độc và đau khổ. Ba yếu tố này tương khắc 
tương sinh với nhau, do đó mà vạn vật hình thành. 
Thuyết này, đến nay, còn được các phái Du già 
(Yoga). Phệ đàn đà, Visnou và Civa chấp nhận. 

Mới xem, hình như lý thuyết thứ hai (vật chất 
tổng quát) nghịch lại với thuyết thứ nhất (yếu tố riêng 
biệt), nhưng nếu hiểu những yết tố riêng biệt này đều 
do chất tổng quát sinh ra thì sự chống đối nói trên 
không còn nữa. Do đây, Kỳ na giáo cũng chấp nhận 
như Đại thừa Phật giáo, thuyết "vật chất tổng quát". 

C) Tỉnh thần 


Dưới thời Phệ đà, chưa có ý niệm về cái mà nay 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 9Ị 





chúng ta gọi là tinh thần hay tâm linh. Tất cả những 
hoạt động tâm linh, người của thuở xa xưa ấy xem như 
là những sức mạnh của một chất tế nhị. Đến thời Áo- 
nghĩa-thư (Upanishad), vấn để tinh thần mới được nêu 
ra, và tinh thần được quan niệm như là mầm giống, 
nguồn gốc thanh khiết, tế vi, của vạn vật hữu hình hữu 
tướng. Theo quan niệm này, vật chất không gì khác 
hơn là tính thần cô đọng, vậy không có sự khác biệt 
hẳn giữa đôi bên. 

Cứ theo một ít kinh điển của Kỳ na và Phật giáo, 
hình như hồi đầu thời đại cổ điển, có một ít môn phái 
sắp tính thần vào hàng thứ 5 hay thứ 6 sau "tứ đại" 
(địa, thủy, hỏa, phong) hay "ngũ đại" (địa, thủy, hỏa, 
phong, không). Các phái ấy cho tính thần là linh hồn 
của mỗi cá nhân và linh hồn cá nhân ấy là một hiện 
tượng hữu hạn và phù vân của một cái thể bất diệt, 
chung cho muôn loài. 

Trái lại, có nhiều phái khác như Mimâmsâ (cổ 
điển), Samkhya, Yoga, Nyâya-Vaicesika, v.v... lại cho 
mỗi linh hồn là một đơn vị đặc biệt riêng rẽ, độc lập. 

Kể ra thì cái ý niệm về một linh hồn riêng rẽ cho 
từng cá nhân đã phát triển từ cái quan niệm của Phệ 
đà về một "bản ngã" bất diệt, luôn luôn tổn tại sau khi 
thể xác chết. Theo quan niệm này mà hiện nay còn 
thấy vài học phái tiếp tục chủ trương, như Thông Thiên 


92 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





Học (Théosophie) chẳng hạn, khi thể xác của con 
người tiêu tan rồi thì linh hồn tiếp tục sống trong một 
cái thân bằng một thứ khí nhẹ như ê-te, hình dáng 
giống như cái thân đa thịt. 

Với những tiến bộ của tư tưởng và thuyết tái sinh 
ra đời, quan niệm về linh hồn tổn tại sau khi chết đã 
trải qua một sự thay đổi quan trọng: không có việc hình 
ma bóng quế nữa, mà linh hồn chỉ là một cái gì phi vật 
chất, không hình tướng hoặc có thể tự ban cho nó bất 
cứ một hình tướng nào. Để làm tỏ rõ vấn đề "linh hồn 
là gì?" và sự sinh hoạt bên trong của con người, nhiều 
lý thuyết được đưa ra như sau: 

1- Linh hôn là một cái gì biết cảm xúc, biết muốn 
và biết hoạt động. - Đa số người của phái Phệ đàn đà, 
Visnou, Civa thậm chí của Kỳ na giáo, chấp nhận 
thuyết này. Đối với các triết gia của những phái nói 
trên, linh hồn là một nhân vật tinh thần quang minh, 
giải thoát mọi khổ não, đầy đủ các đức tốt, nhưng từ vô 
thỉ, bị vật chất và nhiều yếu tố khác che đậy và giới 
hạn. Ngày nào các chướng ngại này bị đánh đổ, tiêu 
diệt, linh hồn sẽ quang minh trở lại rực rỡ. 

2- Linh hôn, ở chỗ bản tính, là một cá thể phi vật 
chất nhưng không phải là một thực thể tỉnh thần. Những 
cái mà người ta tưởng linh hồn có, như biết khôn biết 
dại, biết vui buồn, biết ưa ghét, v.v... chẳng qua là do 
"manas" tạo ra và manas là một chất có khả năng tư 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 93 





tưởng, bao trùm linh hồn trọn thời gian linh hồn còn 
kẹt trong vòng luân hồi. Ngày nào được giải thoát ra 
khỏi cái manas, linh hồn sẽ trở lại nguyên tính của nó 
là phi thiện phi ác, gần như vô thức. 

3- Linh hôn là một thực tế thuân tỉnh thần, một 
ánh sáng cá nhân, hoàn toàn không biết thọ cảm, không 
biết hành động. Ngoài cái "thức" (conscience) ra, tất cả 
những cái thấy, nghe, hay, cảm, mà người ta tưởng là 
những đặc tính của linh hồn, đều do ngoại cảnh tạo ra, 
nhân sự tiếp xúc của linh hồn với ngoại cảnh. Khi linh 
hồn đã tỉnh, biết mình không liên hệ gì với ngoại cảnh, 
nói một cách khác, khi linh hồn được giải thoát, linh 
hồn trở lại trong sáng đúng bản tính của nó. 

D) Thể xác và linh hồn. 


Ngay từ thời đức Phật, các nhà đạo giáo đã nêu ra 
vấn để tương quan giữa thể xác và linh hồn; đó là hai 
vật khác nhau hay chỉ là một? 


Những nhà duy vật cho linh hồn và thể xác không 
khác nhau: linh hồn chỉ là một công dụng của thể xác. 
Đứng về quan điểm của phái Phệ đàn đà xưa, có thể 
bênh vực được ý niệm này bởi lẽ phái này chấp nhận 
có một tinh thần chung cho vạn vật và như vậy thì thể 
xác, chung cuộc, cũng là tinh thần cô đọng. 

Trái lại, đa số các phái Phệ đàn đà và tất cả 
những phái Bà la môn khác, luôn cả Kỳ na giáo, cho 


94 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





rằng linh hồn khác với thể xác. Nhưng mỗi môn phái 
giải thích riêng biệt mối tương quan giữa linh hồn và 
thể xác. Theo Kỳ na giáo thì sự liên lạc giữa đôi bên 
rất là mật thiết, như lửa với đồng nấu chảy; đa số các 
phái Bà la môn cho linh hồn như thân, thể xác như áo; 
phái Số luận (Samkhya) bảo rằng, đúng với sự thật, 
không có một tương quan nào giữa tinh thần và vật 
chất, và sự liên lạc người ta nhận thấy, chỉ là kết quả 
của sự sai lầm, của vọng tưởng. Sự liên lạc ấy giống 
như sự liên lạc giữa mặt trăng và nước, khi mặt trăng 
dọi bóng xuống nước. 

Một vài nhà đạo học khác, như của phái Nyâya- 
Vaicesika, nhận có sự liên quan giữa linh hồn và thân 
vật chất thô trược, trong khi nhiều nhà khác bảo rằng 
sự liên quan ấy chỉ có với cái thân bằng thanh khí nhẹ 
nhất, một trong nhiều thân của con người, ngoài thân 
xác thịt. Cái thân nhẹ ấy thủ vai trò trung gian giữa 
linh hồn vô hình vô tướng với thân vật chất hữu tướng 
hữu hình. 

Phái Sâmkhya và Phệ đàn đà chủ trương con 
người có thân, một là nhục thân, bằng xương thịt, có 
sinh có diệt; một nữa bằng chất khinh tinh của "ngũ 
đại" (đất, nước, lửa, gió và không), bao bọc linh hồn và 
bất diệt trước khi linh hồn được giải thoát. Cái thân 
khinh tinh đó là trụ cốt của những công dụng cẩm giác 
biểu hiện xuyên qua ngũ quan (thấy, nghe, ngửi, nếm, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 95 





sờ đụng) và năm khả năng hành động (nói, nằm, đi, 
thôi xuất và sinh đẻ). Trong thân khinh tỉnh có một cơ 
quan bao gồm những năng lực thuộc tâm lý, còn phần 
quan trọng nhất trong thân vật chất thô trược là "khí 
tiên thiên" (prâna). Khí này có 5 công dụng: 1) điểu 
hòa hô hấp và làm tiêu hóa vật thực 2) thôi xuất hai 
đường tiểu đại, 3) hòa trộn vật thực, sau khi vật thực 
được hỏa của trung tiêu (bao tử) làm tiêu hóa, 4) làm 
cho nói, la, hát được, 5) điều hòa sự vận chuyển của 
huyết mạch. Đối với sự luân hồi tái sinh, thân khinh 
tình hết sức là quan trọng vì chính nó dung chứa và 
mang sang đời sau, tất cả những nghiệp của hiện đời. 

Nhiều đạo gia của Phệ đàn đà còn thấy có một 
thân thứ ba, ngoài hai thân khinh và trược nói trên. Họ 
đặt cho thân thứ ba này cái tên là "thân nghiệp nhân” 
(corps de causalité). Thân đó là vô minh (avidyâ), che 
phủ linh hồn không cho thấy Thượng đế và cái Tuyệt 
đối; sở dĩ có luân hồi tái sinh là tại thân đó, vì vậy gọi 
là "thân nghiệp nhân". 

Phật giáo không nhận có những linh hồn bất diệt: 
tất cả những hiện tượng trong vũ trụ, dù thuộc vật chất, 
dù thuộc tinh thần, đều là những "dharmas" giả hợp mà 
thành. Phật giáo phân tích con người ra làm hai phần 
gọi là danh và sắc (nâma et rũpa) Sắc là phần hữu hình 
hữu tướng, phần vật chất, thân xương thịt. - Danh là 
phần vô hình mà chúng ta gọi là tinh thần, gồm có 4: 


96 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





thọ (cảm giác) tưởng (tư tưởng, ý niệm), hành (tính 
toan, lo nghĩ, những hành động trong lòng) và hức 
(biết, như biết lạnh nóng, vui buồn, sướng khổ, đói 
khát, vật này vật nọ, tiếng này tiếng kia, màu này sắc 
nọ...). 

Đó là quan niệm của Tiểu thừa Phật giáo. Đến 
Đại thừa, với thuyết "Không" (Sunyâta) của Long Thọ 
(Nagârjuna), tất cả hay Hữu là do Không mà có; trong 
Không chẳng có hai cái đối đãi linh hồn hay thể xác 
(hay tỉnh thần và vật chất), hai cái này đều là vọng 
tưởng (illusions). Tuy nhiên, đứng về mặt chân lý mà 
xét, thì vọng cũng là chân hay Không, vì vọng sinh ra 
trong chân. Còn với phái Duy Thức thì bản thể của vũ 
trụ là A lại đa (Alaiya) hàm chứa tất cả, vì vậy vật chất 
và tinh thần đều là Thức cả. Do đây có câu: Vạn pháp 
duy thức, tất cả đều là Thức (rien que conscience). 


*k% 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 97 





CHƯƠNG V 


a) Căn bản siêu hình của luân lý 

Người của phái Cârvâka (duy vật) chối bổ mọi 
giá trị của luân lý. Con người do "tứ đại" hợp thành, 
đến chết tứ đại tan rã, không còn gì cả, thì làm sao nói 
có sự thưởng phạt sau khi chết. Những lời răn dạy làm 
lành lánh dữ của kinh Phệ đà hay của các nhà lãnh đạo 
tôn giáo đều là những điều bịa đặt để củng cố quyển 
uy của họ và đánh lừa hạng dốt nát ngu muội. 

Chống lại với thuyết duy vật, hầu hết các nền 
triết học tôn giáo khác đều nhìn nhận rằng vũ trụ 
chẳng những bị những luật thiên nhiên chi phối mà còn 
bị những luật luân lý thuộc tinh thần chế ngự. 

Trật tự của vũ trụ là một trật tự luân lý, bởi vì mọi 
sự việc xảy ra đều chi phối bởi luật nhân quả thưởng 
phạt về mặt luân lý. Mỗi hành động của thân, của 
miệng (lời nói) hay của tâm hồn (tư tưởng) nếu là có ý 
nghĩa hoặc thiện hoặc ác, đều có hậu quả cũng hoặc 
thiện hoặc ác. Thế thì vũ trụ là một cơ cấu luân lý vĩ 
đại trong đó mỗi tác dụng của những sức mạnh tích cực 
hay tiêu cực đều có nhiều hậu quả và những hậu quả 
ấy sau một thời gian, đều hiện bày một cách rõ rệt. 


98 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





Vậy trật tự của thế giới là một trật tự luân lý chung cho 
vũ trụ bởi vì mọi vi phạm luân lý đều bị phạt và điều 
làm đúng với luân lý, chung cuộc phần thành công. 

Cái trật tự thế gian sở đĩ có tính cách luân lý vì lẽ 
lành thưởng ác phạt và vì lẽ con người hoàn toàn tự do 
chọn giữa ác và thiện. Hơn thế nữa, thế gian còn có cái 
khuynh hướng càng ngày càng tiến lên để đến chỗ 
Toàn hảo (la Perfection). Những hệ thống triết học lớn 
của Ấn Độ đồng quả quyết rằng cá nhân, tuy trôi giạt 
trong vòng luân hồi chuyển kiếp không biết từ bao giờ 
đến bây giờ, vẫn có khả năng tự làm cho mình trở 
thành trong sạch và đưa mình lên cao mãi cho đến mức 
hoàn toàn. Tuy nhiên sự hướng thượng này muốn được 
thành tựu, con người cần phải nhìn nhận rằng thiện 
mạnh hơn ác và chung cuộc thiện sẽ thắng ác. 

Nhưng thế nào là thiện, thế nào là ác? Câu trả lời 
như sau: thiện là tất cả những gì đưa con người đến chỗ 
diệt dục vọng, giác ngộ, giải thoát và, như thế, là đến 
chỗ cứu rỗi siêu việt, an lạc hoàn toàn và bất diệt. Còn 
ác là những gì nghịch lại. 

Đối với Kỳ na giáo, Phật giáo và nhiều triết phái 
khác của Bà la môn giáo, những luật luân lý là những 
thực thể không có cơ bản và lý do tổn tại, hoàn toàn 
nằm trong trật tự luân lý của thế gian. Đối với người 
tin ở thần quyển, nguyên do của những luật ấy là 
Thượng đế bởi vì chính Thượng đế đã lập những luật 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 99 





ấy: con người phải vâng lời Thượng đế, vì vậy con 
người phải tùng các luật luân lý; con người còn có bổn 
phận làm cho mình giống như Thượng đế là gương mẫu 
luân lý tột bậc. Một vài phái theo chủ trương "Vạn vật 
đồng nhất thể" cho rằng làm ác với kẻ khác là tự làm 
ác cho mình, bởi lẽ mình với người là một, trong người 
có mình. 

b) Nguyên tắc và giới hạn của luân lý. 

Cũng như các nhà hiển triết Hy Lạp, Trung Hoa, 
cũng như chính đức Jésus Christ, Bà la môn giáo và 
Phật giáo đều lấy câu sau đây làm khuôn vàng thước 
ngọc cho luân lý: Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" (Điều 
gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác). 

Luân lý Ấn Độ đi xa hơn nhiều tôn giáo của các 
dân tộc khác. Phạm vi luân lý Ấn bao gồm vạn vật chứ 
không hạn cục trong phạm vi con người. Thú vật chẳng 
phải là những máy móc để cho con người tự ý sử dụng 
thế nào tùy ý; chúng là những linh hồn thác thai (des 
âmes incarnées) có những quyển hạn và bổn phận y 
như người. 

Luân lý Ấn còn là một luân lý cá nhân. Tội ai làm 
nấy chịu, phúc ai tạo nấy hưởng. 

Lâu xưa, người ta phê phán điều thiện việc ác 
trên hành động. Về sau, đi sâu hơn vào vấn đề, người 
ta cho sự nhận xét bể ngoài ấy không đúng. Muốn định 


100 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





thiện ác phải xét đến cái tâm trạng của người hành 
động. Ngoài làm thiện mà động lực bên trong là một 
dục vọng, thì cái thiện ấy không có giá trị gì. Ngoài 
xem tuồng như làm ác, nhưng nếu bên trong việc làm 
ấy có một động lực vị tha, trong sạch, thì cái ác 
không có. 

Quan niệm này đã được vạch ra trong các Áo- 
nghĩa-thư (Upanisad) và được đức Phật làm vị đại diện 
xưa kia và quan trọng nhất. Một cách quyết liệt, đức 
Phật đã tuyên bố rằng giá trị của mọi hành động cũng 
như nghiệp báo hoàn toàn tùy thuộc tâm, tức cái ý chí 
quyết định bên trong. Cần nói rằng quan điểm này chỉ 
phù hợp với luật nhân quả nghiệp báo mà thôi, bởi vì 
hậu quả của một hành động, tùy thời gian hay tùy trình 
độ tiến hóa của nhân loại, có thể được đánh giá một 
cách khác. Trên thực tế, ở Ân, các nhà luân lý chia ra 
hai phe, một bên chủ trương xem thiện ác ở việc làm, 
một bên lại theo đức Phật mà bảo là phải do cái ý bên 
trong mà định phân lành dữ. Dù vậy, hình như luân lý 
Đông Tây, khi đi đến chỗ tuyệt vời, đều quyết định 
rằng hay dở đều do tâm. Nho giáo với Mạnh Tử đã tỏ 
rõ một lập trường thiên hẳn về tâm. Đức Jésus-Christ 
cũng đã đưa nền luân lý của Cựu Ước lên một cao độ 
có thể nói là bất ngờ, khi Ngài tuyên bố: "Người ta đã 
dạy các anh: ai thông gian với vợ bạn là đắc tội gian 
dâm; còn tôi, tôi nói với các anh rằng ai ngó một người 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 101 





đàn bà mà có một ý nghĩ bất chính, người ấy đã đắc tội 
gian dâm rồi". 


k*% 


Pháp hay Dharma, Luật luân lý bất diệt, biểu hiện 
trong toàn bộ giới điều luân lý cũng như trong các luật 
lệ về tư pháp, xã hội và nghi lễ mà chúng sinh vô biên 
phẩi tuân theo đúng với cái mức của họ muốn sống 
hợp với thiên lý và đạt tới địa vị huy hoàng là phần 
dành sẵn tự nhiên cho mỗi người. Tuy nhiên, mỗi cá 
nhân chỉ có thể, mỗi lần hay trong mỗi lúc, giữ vẹn 
một phần nhỏ nào đó của cái toàn bộ nói trên. Do đây, 
triết học Ân quan niệm rằng, từ thú vật đến hàng chư 
Thiên ở trên các từng trời, ngang qua loài người và chư 
thần, chúng sinh trong Vũ trụ chia nhau thành hạng 
thành giai cấp và số những giai cấp này nhiều đến nỗi 
không kể đếm được. Mỗi giai cấp tự khép mình vào 
khuôn khổ của Pháp tùy địa vị của mình. Ngay trong 
nhân loại cũng có sự chia ra thành cấp bực như vậy. 
Cấp thấp nhất là cấp của những tộc man rợ. Từ đây trở 
lên là giai cấp thủ đà bất tịnh (Cudra), phệ xá (Vaicya) 
là hạng buôn bán, thủ công, kế đó là sát đế ly 
(Ksatrya) là giai cấp võ biển, trên hết là giai cấp Bà la 
môn (brhamane). Cái đẳng trật từ dưới lên cao đó hợp 
với quan niệm của người Ân về đức thanh tịnh (trong 
sạch). Theo họ đức thanh tịnh, nếu có ở bên trong, thì 
phải biểu hiện ra bên ngoài, trong hành động, trong vật 


102 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





thực, trong nghi lễ hôn phối và trong phong tục cúng 
tế. Hễ là người của giai cấp Bà la môn thì phải ăn lê 
hoát (rau cải) mà không bao giờ ăn thịt cá là những 
thức ăn bất thanh tịnh. Mỗi giai cấp có trách nhiệm 
riêng trong guồng máy xã hội, công việc của giai cấp 
nào thì giai cấp ấy làm, giai cấp khác không được mó 
tay vào. Tính cách nam nữ cũng quan trọng trong hệ 
thống xã hội Ấn Độ. Cũng như ở nhiều nước Á châu 
khác, chẳng những người đàn bà phải tùng phục người 
đàn ông mà cũng không có quyền bằng bên nam giới. 
Mà quyển ít, tất nhiên bổn phận phải nhiều. 

Cuộc đời của ba giai cấp trên (Bà la môn, Sát đế 
ly và Phệ xá), theo lý thuyết được giảng giải dưới thời 
Áo Nghĩa thư, phải trải qua bốn giai đoạn, mỗi giai 
đoạn có những bổn phận riêng. Thời kỳ niên thiếu, với 
tư cách là "brhamacârin" nghĩa là đệ tử, là thời kỳ học 
hồi Kinh Phệ đà với một vị minh sư. Kế đó là thời kỳ 
"srastha" làm trưởng gia đình: lấy vợ, lập gia đình và 
lập nghiệp. Trở về già, vào tuổi có cháu nội cháu 
ngoại, là thời kỳ vào rừng ở ẩn để suy tư: đó là thời kỳ 
"vânaprastha". Thời kỳ chót, kết thúc tốt đẹp một cuộc 
đời đầy đủ, gọi là "Sannyâsa" là thời kỳ từ bỏ tất cả, 
xa lánh phồn hoa, không nhà cửa và đi khất thực mà 
sống. Lần hồi, với thời gian, ít người còn giữ được bốn 
thời kỳ sinh hoạt này mà mục đích là giúp con người 
thanh tịnh thân tâm để sống hoàn toàn cho giác ngộ và 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 103 





trí huệ. Hay nói cho đúng hơn, ít người giữ đúng lễ lối 
xưa, dưới hình thức vừa nhắc lại. Có nhiều người, vì 
đạo tâm thúc dục, ly gia cát ái ngay lúc còn xuân xanh, 
không đợi đến già. VỀ mặt giới luật, phương tiện để 
bảo đảm một luân lý tốt đẹp, Bà la môn giáo có nhiều 
điểm tương đồng với Phật giáo. Hàng szmnyâsa như 
các Tỳ khưu phải tuyệt dục, còn hàng tại gia chỉ giữ 
giới tà dâm thôi. Lại nữa, hàng sannyâsa được xem là 
đã tiến sâu và vững bước rồi trong đường đạo, vì vậy 
họ được miễn hành những nghi lễ bể ngoài mà hàng 
tín đồ tại gia có bổn phận nghiêm trì. 

Mục đích của tất cả các hệ thống luân lý Ấn là 
đưa con người mỗi ngày thêm cao trên nấc thang dẫn 
đến một luân lý hoàn toàn, mà mức chót là sự giải 
thoát ra khỏi mọi tham dục và mọi thống khổ của sa 
bà. Nhưng, theo một vài vị Đại sư, sự giải thoát khỏi 
tính ích kỷ có thể đạt đến ngay, trong lòng cuộc đời 
bình thường, giữa cảnh hoạt động thế gian, nếu bên 
trong được ánh đạo soi sáng, không còn chấp ngã trong 
tư tưởng, hành động không vụ lợi và bao giờ cũng 
hướng những hoạt động của mình về chỗ làm lợi ích 
cho đời. Trong Thánh ca Bhagavad-Gita, đức Krisna đã 
dạy Arjuna về lẽ này: bổn phận mình thế nào, phải cố 
gắng làm tròn, không mong kết quả cũng không đợi 
ban thưởng. Không phải tạo nghiệp là có tội. Tạo 
nghiệp mà có tội khi nào những nghiệp ấy mang tính 


104 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





cách lợi mình hại người. Vả lại, sống mà không hoạt 
động là trái với luật thiên nhiên. Vũ trụ luôn luôn sống 
động muôn loài mọi vật đều hoạt động theo đường lối, 
theo nhiệm vụ của chúng trong cái đại cơ cấu, nhưng 
làm là vì phải làm để giữ cho vũ trụ sinh sống điều 
hòa, chớ không vì những mục đích riêng tư. Giữ được 
như vậy là hợp Đạo, là đúng với luân lý. Đó mới là 
mục đích chính, còn việc xuất gia hay không là điều 
kiện phụ thuộc. 

Đối với Đại thừa Phật giáo, đời sống tích cực hoạt 
động là một lý tưởng luân lý cao cả, được nêu rõ trong 
con đường tiến của hàng Bồ tát. Người tu hạnh Bồ tát 
để đạt đến giải thoát, phải cố gắng trong tất cả các đời 
sống, trong mọi hoàn cảnh, quên mình vì người mà làm 
việc cứu độ tất cả chúng sinh và đưa họ vào con đường 
giải thoát. Gương cao cả nhứt của lòng "giác tha độ 
tha" là đức Phật: sau khi đắc Đạo, Ngài đã từ chối 
không vào Niết bàn tự tại mà quyết tâm ở lại rày đây 
mai đó trên đất Ân để lưu bố phương giải thoát cho 
người đời, không khi nào dừng nghỉ hoạt động. 

Tuy nhiên, Kỳ na giáo và Phật giáo nguyên thỉ lại 
chủ trương khác: chìa khóa giải thoát, thành Hiển lên 
Thánh, không phải là động mà /ĩnh. Hoạt động bớt 
chừng nào tốt chừng ấy, ngưng hẳn lại càng hay. Vì 
sao? Vì có hoạt động là có ý muốn, và như thế là khó 
mà diệt trừ tham dục. Có một câu truyện xưa. Ba vị 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 105 





đạo sĩ tu hành đã đắc thần thông. Một hôm ba ông 
cùng lấy cà sa tung lên trời, ba chiếc áo bay liệng trên 
không như có cánh. Trong khi đó một con cò ở đàng 
xa, nhẹ bước đến một con cá đang vô tình lại qua trong 
một vũng nước. Một đạo sĩ thầm nguyện cho cá thoát 
khỏi miệng cò, ông thứ nhì lại nghĩ: cò đang đói, ước 
chi nó bắt được con cá ăn cho no lòng. Ông đạo sĩ thứ 
ba không nghĩ tưởng gì cả. Tức thời hai cà sa của hai 
đạo sĩ trước đều rớt xuống đất, chỉ áo của ông thứ ba là 
còn bay liệng trên hư không. 

Lại nữa, tất cả các nghiệp (hành động) đều không 
xứng với Đạo bởi vì, dù muốn dù không, luôn luôn nó 
đụng chạm đến những quyển lợi chân chính của kẻ 
khác. Huống chi hậu quả của một việc làm không thể 
nào tiên đoán được, nó có thể trái ngược lại với cái 
hậu quả mong chờ; vả lại mỗi hành động đều có một 
hậu quả tạm thời, dù có thiện đến đâu cũng vẫn phải 
tiêu mất khi thế giới đến giai đoạn hoại không. Thái 
độ hành động là thái độ hữu vi. Ngược với hữu vi là vô 
vi. Vô vi hơn hữu vi ở điểm là không làm hại bằng hữu 
vi, bởi lẽ nếu số người an lành vô dục nhiều bao nhiêu, 
thì số tội ác giặc giã sẽ giảm sút bấy nhiêu. Đã đành 
thái độ vô vi này được nêu lên để chứng minh cái hay 
của những người không tạo nghiệp, nhưng cái hay đây, 
nên biết, chỉ riêng cho từng cá nhân mà thôi. Người 
phương Tây với quan niệm thực tế và thích sống hạnh 


106 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





phúc, lẽ cố nhiên không thể chia sớt chủ trương của 
người Ấn. Nhưng đứng trên phương diện chung cho 
nhân loại mà xét, những mẫu đạo sĩ của Ân tiêu biểu 
cho một hạng người ở khắp hoàn cầu, không phân biệt 
quốc gia chủng tộc, mà nếp sống là thoát ly thế tục và 
hướng tâm về nẻo siêu việt. Ai là một người xét lịch sử 
thế giới với một cái nhìn bao quát ắt thấy rằng đời bao 
giờ cũng có hai mặt: nếu có những người thích hoạt 
động thì, đối lại, phải có những người ưa trầm tĩnh suy 
tư. 

Còn một điểm chót nên ghi là Đại thừa đã đưa 
nên triết học của Phật giáo đến một điểm tuyệt vời: 
bậc Thánh nhân vượt hẳn lên trên thiện ác, bởi lẽ 
Thánh nhân không còn bị kểềm hãm trong vòng nhân 
duyên ràng buộc nữa. 

Tóm lại, nền luân lý Ấn Độ có ranh hạn được ghi 
vạch một cách rõ ràng: nó có giá trị cho toàn thể nhân 
loại còn kẹt trong bể khổ trầm luân. Luân lý ấy đưa 
con người đến một cứu kính mà ở đấy chính nó mất sự 
quan trọng. Đạo đã đạt rồi thì luân lý là phương tiện 
còn dùng vào đâu? 

%k‡ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 107 





CHƯƠNG VỊ 





Vấn đề giải thoát, cứu rỗi được quan niệm tùy cái 
quan niệm về cuộc đời của mỗi bước tiến tôn giáo. 

Để xét xem vấn để này trong hệ thống tôn giáo 
Ấn Độ, chúng ta sẽ lân lượt nghiên cứu các yếu điểm 
sau đây: 

1- Giá trị đời sống 

2- Thực chất của sự giải thoát 

3 - Đẳng cấp giải thoát 

4 - Tình trạng của người giải thoát 
1. Giá trị đời sống 

Trẻ con sống không bao giờ băn khoăn trước vấn 
để giá trị của cuộc đời, nó chỉ chấp nhận mà thôi. Thời 
Phệ đà giáo cũng thế: xuôi theo dòng đời mà không lo 
nghĩ hỏi han gì cả. Cái thích sống, ham sống lúc ấy 
nhiệt liệt đến nỗi ai ai cũng mong trăm năm tuổi thọ, 
chẳng những thế, tất cả đều mong kéo dài cuộc đời 
mình, sau khi nhắm mắt, ở một thế giới khác xán lạn 


108 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





hơn, tươi đẹp hơn. Đến thời Brhưmana, người ta đã bắt 
đầu suy nghĩ và lòng tin ngây thơ trước kia ở một cuộc 
đời tử hậu cũng bắt đầu lung lay. Mỗi lúc câu hỏi "tại 
sao cuộc đời êm đẹp phải chấm dứt với cái chết kinh 
khủng" trở nên gay gắt và người ta đâm lo: nếu cái 
sống bên kia thế giới này có thật, cái sống ấy có miên 
viễn không, hay nó cũng bị cái chết làm tan vỡ? Khi 
thuyết tái sinh ra đời, đời sống của mỗi cá nhân được 
soi sáng bởi thuyết nghiệp báo nhân quả: mỗi đời sống 
là một cái khoen của một sợi dây chuyển vô thỉ và mỗi 
đời dài ngắn tùy nghiệp lực nặng nhẹ. Hạng tâm trí 
khai thông nhiều, nhận thấy cuộc sống ở thế gian cũng 
như cuộc sống ở các cõi trên đều do những định luật 
chi phối, nhân duyên đầy đủ thì còn, nhân duyên 
khiếm khuyết thì chấm dứt, họ không còn thỏa mãn 
với hai đời sống đó nữa. Họ mong làm sao được sống 
một đời sống hết bấp bênh, thoát khỏi luật sanh tử và 
luân hồi. 

Đến thời Áo Nghĩa Thư (Upanisad), sự tin tưởng ở 
một đời sống an nhàn, tự tại và bất diệt phát sinh, 
nhưng người ta không cho rằng đời sống thế gian là 
hoàn toàn vô giá trị. Người ta chỉ nghĩ rằng đời sống 
thế gian không có giá trị bằng đời sống thường lạc của 
những người giải thoát và từ cái ý nghĩ này, người ta 
xây dựng một cây thang đẳng cấp an lạc cho sự giải 
thoát: ai giải thoát nhiều thì hưởng hạnh phúc nhiều, ai 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 109 





giải thoát ít hưởng ít. 

Thế thì có sự tiêu diệt trong cái nhìn đời: trước là 
một cái nhìn ngây thơ, bây giờ là một cái nhìn có suy 
gẫm, có cân nhắc. Ở phương Tây xưa kia cũng vậy. 
Người Hy Lạp, lúc đầu, cho cuộc đời là một cái gì quí 
giá vô cùng và vì cho đời là đáng sống, bao nhiêu tâm 
tư của họ đều đặt vào cõi này để làm sinh tiền của 
mình được đầy đủ tươi vui, họ còn thì giờ đâu mà nghĩ 
đến cuộc đời tử hậu, ở âm phủ Hadès nhiều thẩm ít 
vui. Kịp đến khi Pythagore, Empédocle và Platon ra 
đời, quan niệm xưa bị thay đổi: đời sống ở thế gian đây 
chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi của cuộc sống toàn diện 
của một cá nhân. Trước cuộc đời hiện tại, mỗi cá nhân 
đã có một đời sống khác trong cõi siêu phàm, trên 
thượng giới; sau cuộc đời hiện tại, sẽ có một đời sống 
khác, đời sống tử hậu. Vậy đời sống hiện tại đầy đủ chỉ 
có một giá trị tương đối mà thôi. Mất cái tính cách độc 
lập, cuộc đời hiện tại mất luôn cái giá trị cao cả của nó 
xưa kia. 

Đã đành đời có lúc vui khi buồn, đã đành đời 
không cung ứng cho chúng ta tất cả những gì chúng ta 
mong muốn, nhưng lắm khi cũng ban cho chúng ta 
nhiều cái vui lòng hả dạ. Tuy nhiên vì đời quá mỏng 
manh, vì những cái khoái lạc của đời ban cũng không 
miên viễn, đức Phật phải cho đời là "khổ". Khổ bởi lẽ 
trong cái hợp có cái tan nằm chực, trong cái vui chốc 


110 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





lát có cái buồn đợi chờ. 

Do đây mà Phật giáo và Kỳ na giáo, trong sự 
sáng suốt nhận định cuộc đời, đã chỉ cho thấy cái giải 
thích rất tầm thường, không đáng quí của việc sống 
còn. Thật vậy, có sống là có đương đầu với đói khát, 
với cái bệnh cái già, với sanh ly tử biệt, với những cái 
vui chóng tàn, với những hạnh phúc chóng vỡ, với trăm 
ngàn thứ bất như ý khác do những cái ô trược của thân 
tâm tự nơi chính mình hay nơi xã hội gây ra... VỀ sau, 
các tư tưởng gia còn nghĩ sâu hơn nữa: đời quả là nhiều 
khổ ít vui và những cái sung sướng hưởng được bất quá 
xua đuổi tạm trong một thời gian ngắn những cái bất 
hạnh đang rình mò và chực vồ chụp. Đói mà ăn no 
được là sướng, nhưng cái no sướng đó dài được bao 
lâu, hay chỉ đến trong đôi ba giờ rồi biến mất dưới sức 
tái tấn công của cái đói? Các thứ sướng khác cũng vậy. 

Lối suy luận này rất gần với thuyết bi quan của 
Schopenhauer. Song xét kỹ, không thể nói triết thuyết 
của Ấn Độ là bị quan, bởi vì không một môn phái Ấn 
Độ nào, như Schopenhauer, cho rằng thế giới chúng ta 
đang ở đây là tôi tệ, là xấu xa nhất. Với triết học tôn 
giáo Ấn Độ, còn nhiều thế giới khác thấp thỏi hơn, như 
thế giới của ngạ quỉ, của súc sanh, của địa ngục. 
Nhưng nếu Schopenhauer, sau khi bi quan nhìn đời, đã 
tỏ ra lạc quan về cái thế có. thể giải thoát của con 
người, các nhà siêu hình học Ấn Độ cũng tin con người 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 111 





có thể xuất ly sinh tử, nghĩa là thoát khỏi cảnh đời đầy 
đau khổ này. Lòng tin của họ còn mãnh liệt hơn lòng 
tin của nhà triết học thành Dantzig, bởi vì đối với họ, 
số phận con người hoàn toàn nằm trong tay con người, 
không tùy thuộc một sức mạnh hay bàn tay nào khác. 
Sau cái màn sắc tướng biến thiên và đau khổ, có cái 
bất biến và an lạc mà tâm vọng hoặc là tham lam che 
khuất trước mắt chúng ta. Ngày nào tất cả những 
chướng ngại về mặt đạo đức trí tuệ được dẹp hết, con 
người sẽ thấy cái bất biến và an lạc ấy. Cứ như trên và 
đúng với sự thật, không có cái vui riêng khác với cái 
buồn, cũng như không có cái sướng biệt lập với cái 
khổ. Hai cái đối đãi ấy nằm trong một thế giới, nhưng 
bị một tấm màn chia cách: đó là tấm màn vọng tưởng, 
tham dục. Quan điểm của Đại thừa Phật giáo là như 
vậy: sinh tử là Niết bàn, không như Tiểu thừa quả 
quyết rằng thế gian hay cảnh sinh tử là riêng, còn Niết 
bàn an vui là một cảnh riêng khác. 

Ngoại trừ các phái duy vật, tất cả những môn phái 
lớn của nên Triết học tôn giáo Ấn Độ đều đồng ý mà 
nói rằng thế gian là giả tạm, thật không có gì bền bỉ, 
lại thêm nhiều sự ác trược, tinh thần và vật chất. Vì 
vậy ai là người muốn vươn mình lên chỗ vô thượng và 
bất diệt, phải biết sinh lòng nhàm chán cuộc đời và bỏ 
hẳn nó đi. Cái ý chung là như vậy, tuy nhiên, tùy thời 
đại, tùy triết gia, ý niệm ấy có những tầm quan trọng 


112 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





sai khác nhau. 

Thí dụ, trong Mimâmsâ, hình như cái quan niệm 
chán đời nói trên đã được chấp nhận rất muộn và 
không thủ một vai tuổng lớn lao, thậm chí đến ngày 
nay cũng vậy. Các hệ phái Nyâya và Vaicesika cũng 
không dành cho quan niệm chán đời một địa vị xứng 
đáng và nếu họ có chấp nhận, vẫn từ từ mà chấp nhận. 
Trái lại, Phật giáo và các phái thuộc về Mật giáo 
(Tantrisme) hết lòng xương minh cái lẽ muốn lên cao 
phảẩi từ bỏ những của cải thế gian. 

Những giáo thuyết về tính cách đau khổ của mọi 
hiện hữu và về lẽ cần phải vượt lên khỏi thế gian trần 
tục, thường bị Tây phương phán đoán sai lầm, chỉ vì 
người Tây phương không đứng về cái góc của người 
Ấn để nhận xét sự vật. Không một đạo gia nào của Ấn 
Độ mong rằng mọi người đều hiểu những giáo lý ấy, 
thâm nhập và đem ra thực hành, bởi họ dư hiểu rằng 
chỉ những ai đã lăn lóc nhiều trong chốn bụi hồng, sinh 
tử, tử sinh nhiều kiếp, đã tiếp nhận ở cuộc đời nhiều 
bài học chua cay, mới có thể mở mắt nhìn sự thật và 
chấp nhận cái lẽ xuất thế. Còn những người còn sống 
trong cảnh đồng bằng của thế tình, thì cứ tiếp tục làm 
xong phận sự thế gian của mình, miễn đừng quên để 
lòng suy gẫm về thế sự, thế cuộc, họ sẽ thu thập được 
những cái hay về sau có chỗ dùng. Theo ý kiến của 
người Ấn, từ cảnh phàm phu mù quáng chấp nhận cuộc 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 113 





đời không e dè sợ sệt một chỗ nào cho đến mức thoát 
ly cảnh ta bà kham khổ, con người phải trải qua nhiều 
giai đoạn, nhiều cấp bậc. Trước hết tình trạng sống say 
chết ngủ, sống đây biết đây mà thôi, mặc cho vui buồn 
khổ cực vày xéo; kế đó là giai đoạn ngờ vực cái đẹp 
hào nhoáng, cái vui tấc gang của cuộc đời; kế nữa là 
sự trỗi dậy thoi thóp của một cái gì huyền diệu sáng 
suốt, chơn thật ở bên trong nhưng vì còn yếu đuối quá, 
chưa xuất hiện mọi chuyện rõ ràng được. Rồi từ đây, 
sự trỗi dậy bên trong mỗi lúc tăng thêm sức mạnh, đưa 
đẩy con người đến mức cuối cùng là sự giải thoát. Lại 
nữa, vì con đường "đăng tiên" là một con đường dốc, 
càng lên cao càng khó khăn, nhọc nhăn, hóa ra nói giải 
thoát ai cũng muốn ai cũng ham, ra đi là số nhiều, 
nhưng đến được thì không còn mấy người. Trong Phật 
giáo Trung Hoa, có bài kệ như sau: 

Hành đạo như đăng bách xích can 

Hạ lai dung dị, thượng lai nan... 

Đi con đường giải thoát như leo lên một cây sào 
cao trăm thước. Từ trên bỏ mình rơi xuống rất dễ, còn 
trèo lên thì thật khó vô cùng. 

Vì khó cho nên trong đa số người đời mấy ai để 
lòng suy gẫm đến cái lẽ sống ở đời, đến cái giá trị 
chơn thật của cuộc sống trên thế gian này. Không để 
lòng bởi vì hoặc họ chưa đủ khả năng để cập đến vấn 


114 TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 





để triết lý này, hoặc vì họ quá mê mệt với những thị 
dục vật chất. Trên hạng này, là những người tin tưởng 
ở nghiệp báo, ở luân hồi, nhưng chưa dứt lòng phàm, 
họ không nghĩ đến sự giải thoát mà chỉ mong hưởng 
được cái mà Phật giáo gọi là "nhân thiên phúc báo". 
Họ làm phúc làm duyên, họ cố gắng gieo những hạt 
giống lành, để mong hưởng thụ được những quả ngon ở 
Thiên đường hoặc ở thế gian, trong kiếp lai sanh, trong 
những nhà quyền quí, phú hào. Chỉ có một số thôi mới 
thở dài trước cảnh vô thường của thế gian, họ không 
còn tham muốn gì nữa ở đây mà hướng hết tâm trí họ 
về nẻo bất sinh bất diệt. Rốt hết, chỉ có một ít người là 
chiến đấu mãnh liệt cho sự tự giải thoát và đã thành 
công. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 115 





TRIẾT HỌC TÔN GIÁO ẤN ĐỘ 


k% 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYỄN CÔNG OÁNH 
Biên tập: VŨ VĂN HIẾU 
Sửa bản in: 
TRẦN ĐỨC HẠ - TƠ VĂN THIỆN 
Vi tính: KHÁNH CHI 
Bìa: ĐẶNG VĂ TẲNH 


“4 


Thực hiện liên doanh: 
CTY TNHH VĂN HÓA 
PHAT QUANG 


Email: phatquangco(®gmail.com 


In 1000 cuốn khổ 14,5x20,5cm tại Công ty cổ phần in 
Khuyến học phía Nam. Giấy phép số 375- 
2012/CXB/03-48/TG cấp ngày 09/04/2012. In xong và 
nộp lưu chiểu quý 2 năm 2012. 


